NHIỆMVỤCHỦYẾU 
CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG 
THÁNG 6/2021 


1. Chỉ đạo xây dựng chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền 
bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực 
tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” 

2. Tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo, biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, của tỉnh để chăm lo bảo vệ 
sức khỏe Nhân dân, giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển trong 
trạng thái bình thường mới” với phương châm “phòng là chính, là nhiệm 
vụ trực tiếp, thường xuyên, hằng ngày, cơ bản, chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa 
quyết định; chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”; đẩy mạnh phong trào 
“Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái 
phép” theo chỉ đạo tại Công văn số 338-CV/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy. 

3. Tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; danh sách những 
người trúng cử sau khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức. Tuyên 
truyền không khí thi đua lập thành tích chào mừng thành công cuộc bầu 
cử, biểu dương kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác bầu cử. 

4. Tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 06-NO/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc 
phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền 
núi, biên giới, hải đảo, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. 

5. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nghiêm túc Kết luận số 
01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai hiệu quả các mô hình trong học 
tập và làm theo Bác của các địa phương, đơn vị. 

6. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh 
vào lớp 10 năm học 2021-2022, Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, 
giáo dục nghề nghiệp năm 2021 theo chỉ đạo tại Công văn số 325-CV/TU 
ngày 07/5/2021 của Tỉnh ủy. 

7. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 110 năm 
Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6); 73 năm Ngày Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6); Ngày Báo chí cách mạng 
Việt Nam (21/6); Ngày gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hàng động vì trẻ em... 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


THÔN TIN TRŨNG TỈNH 


Phát triển hền vững kinh tế - xã hội gắn với hảo đảm vững chắc 
quốc nhòng - an ninh ứ các xã, thôn, hán vùng đồng bào tiân tộc 
thiểu số, miền núi, hiên giới, Hải đáo giai đoạn 2021-2025, 
intl hướng đên năm 2030 


gày 17/5/2021, Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị 
quyết số 06-NO/TU về phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm 
vững chắc quốc phòng - an ninh ở 
các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải 
đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng 
đến năm 2030, với các nội dung chính 
như sau: 

Các khâu đột phá: (7) Phát triển, 
hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội đồng bộ, bảo đảm liên thông, 
tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng và nội 
vùng, nâng cao hiệu quả thu hút đầu 
tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát 
triển các mô hình sản xuất, hợp tác xã, 
doanh nghiệp trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, 
hải đảo. (2) Phát triển giáo dục đào 
tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao 
động, giải quyết việc làm, nâng cao 
thu nhập ổn định cho lao động, nhất 
là lao động trẻ trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, 
hải đảo. (3) Phát triển du lịch cộng 
đồng bền vững và thương mại biên 
giới ở những nơi có điều kiện. 

Mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh 
phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền 
vững vùng đồng bào DTTS, miền núi, 
biên giới, hải đảo; đảm bảo an sinh 
xã hội, giảm nghèo bền vững, thu 
hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo, 


chênh lệch vùng, miền; cải thiện rõ 
rệt và nâng cao chất lượng đời sống 
của Nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện 
hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội thiết yếu đồng bộ đảm bảo liên 
thông, tổng thể. Phát triển toàn diện 
y tế, giáo dục, đào tạo gắn với tạo việc 
làm, tăng thu nhập; giữ gìn, phát huy 
giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của 
đồng bào DTTS; khơi dậy tỉnh thần tự 
lực và ý chí chủ động vươn lên thoát 
nghèo, làm giàu chính đáng; tăng 
cường khối đại đoàn kết các dân tộc, 
củng cố và nâng cao niềm tin của 
đồng bào với Đảng, chính quyền. 
Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở 
trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn 
định chính trị - xã hội, chủ quyền biên 
giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa 
bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và 
phát triển. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030 

Đến năm 2025: (1) Thu nhập 
bình quân đầu người vùng đồng bào 
DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo của 
tỉnh tăng tối thiểu 02 lần so với năm 
2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 
3%/năm; không còn nhà ở tạm, nhà 
dột nát; cơ bản giải quyết dứt điểm 
nhu cầu cấp thiết về nhà ở, đất ở, đất 
sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng 
bào DTTS nghèo, khó khăn. Đến hết 
năm 2022 không còn xã, thôn, bản 
đặc biệt khó khăn theo tiêu chí mới. 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


THÔN TIN TRŨNG TỈNH 


(2) 100% cơ sở giáo dục đảm bảo các 
điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, 
đội ngũ giáo viên thực hiện chương 
trình giáo dục mới và tăng cường 
dạy học tiếng Việt. Duy trì, giữ vững 
và nâng cao chất lượng phổ cập giáo 
dục, đảm bảo 100% đơn vị cấp xã đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho 
trẻ em 5 tuổi, chuẩn xóa mù chữ mức 
độ 2, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học 
mức độ 3 và có ít nhất 65% đơn vị cấp 
xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung 
học cơ sở mức độ 3. (3) 100% số xã 
duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 
xã. Trên 98% đồng bào DTTS có BHYT; 
giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ 
cân ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 
11%. (4) Lao động trong độ tuổi được 
qua đào tạo nghề đạt 87,5%, trong đó 
tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 
52%; 100% học sinh DTTS được định 
hướng nghề nghiệp, phấn đấu có 
ít nhất 30% học sinh sau tốt nghiệp 
trung học cơ sở được phân luồng vào 
học nghề, vừa học văn hóa vừa học 
nghề. (5) Trên 99% số hộ dân được 
sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 
Duy trì 100% số hộ dân trên địa bàn 
được sử dụng điện an toàn và nâng 
cao chất lượng điện. (6) Trên 90% số 
rác thải sinh hoạt của người dân được 
thu gom, xử lý theo đúng quy định, 
đảm bảo vệ sinh môi trường. (7) 100% 
các thôn được phủ sóng điện thoại di 
động và hạ tầng băng thông rộng cáp 
quang; 100% hộ đồng bào DTTS được 
xem truyền hình, nghe đài phát thanh 
Quốc gia và tỉnh Quảng Ninh; trên 
95% người dân được tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật (trong 
đó phấn đấu hết năm 2021, xóa “vùng 
lõm” sóng điện thoại di động ở các 
khu vực có dân cư sinh sống thuộc 


địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo). 
(8) Hoàn thành xây dựng trung tâm 
văn hóa - thể thao cấp xã ở những nơi 
còn lại. (9) Xây dựng lực lượng dân 
quân tự vệ, dự bị động viên đúng tỷ 
lệ, tổ chức, biên chế theo quy định, có 
trình độ chuyên môn sẵn sàng chiến 
đấu cao; 100% xã, thôn, bản thường 
xuyên được xây dựng, trang bị và 
cúng cố kiến thức, kỹ năng đối với lực 
lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự 
bị động viên, công an viên; 100% số 
xã, thôn, bản xây dựng và duy trì thực 
hiện hiệu quả mô hình kết hợp quân - 
dân trong các lĩnh vực: phổ biến, giáo 
dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ 
phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, 
bảo vệ an ninh trật tự, bảo tồn văn 
hóa, giáo dục - đào tạo và chăm sóc 
sức khỏe Nhân dân. Mỗi huyện, thị 
xã, thành phố xây dựng tối thiểu 01 
mô hình thế trận về an ninh nhân dân 
tại cơ sở để đánh giá rút kinh nghiệm, 
nhân rộng trên địa bàn. (70) Đến hết 
năm 2022, có 100% số xã thuộc phạm 
vi Đề án đạt chuẩn nông thôn mới. 
Đến năm 2025, có trên 40% số xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao và 
trên 10% số xã đạt chuẩn nông thôn 
mới kiểu mẫu; 100% đơn vị cấp huyện 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới. 

Đến năm 2030: Các vùng đồng 
bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo 
của tỉnh có hệ thống kết cấu kinh tế - 
xã hội đồng bộ, hiện đại, liên thông, 
tổng thể, kết nối thuận lợi với các 
vùng phát triển của tỉnh; 100% số xã 
vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên 
giới, hải đảo đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao. Thu nhập bình quân đầu 
người vùng đồng bào DTTS, miền núi, 
biên giới, hải đảo của tỉnh tối thiểu 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


THÔNG TIN TRŨNG TỈNH 


bằng 1/2 thu nhập bình quân chung 
của tỉnh; duy trì giảm tỷ lệ hộ nghèo 
trung bình 1,5%/năm. 

Để triển khai thực hiện, Nghị 
quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu: (1) Tập trung phát 
triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là 
đào tạo nghề cho lao động trẻ để 
chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu 
nông thôn gắn với tạo việc làm, tăng 
thu nhập và xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức người DTTS và 
người công tác tại vùng đồng bào 
DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo đủ 
phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ. (2) Phát triển sản 
xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả 
thu hút đầu tư; tổ chức lại sản xuất 
vùng DTTS, miền núi, biên giới, hải 
đảo, gia tăng giá trị sản xuất nông, 
lâm, ngư nghiệp, phát triển nông 
nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu 
cơ gắn với phát triển du lịch cộng 
đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn 
hóa; lấy công nghiệp, dịch vụ thúc 
đẩy nông nghiệp, lấy đô thị dẫn dắt 
nông thôn. (3) Huy động và sử dụng 


hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo. 
(4) Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội 
đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng 
thể vùng đồng bào DTTS, miền núi, 
biên giới, hải đảo. (5) Thực hiện tốt 
chính sách an sinh, nâng cao phúc lợi 
xã hội ở vùng đồng bào dân tộc, miền 
núi, biên giới, hải đảo; chăm sóc sức 
khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, 
tâm vóc người DTTS và phòng chống 
suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện 
bình đẳng giới và giải quyết những 
vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ 
m. (6) Tăng cường xây dựng, củng 
cố hệ thống chính trị, xây dựng thế 
trận quốc phòng toàn dân, thế trận 
an ninh nhân dân gắn với thế trận 
lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào 
DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo. (7) 
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý, 
điều hành của chính quyền, phát huy 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội các cấp, trách 

nhiệm của hệ thống chính trị. 
Ban Biên tập 


ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN 
THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
VÀ XUẤT, NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP 


hằm giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn 

định trong trạng thái bình thường 
mới, chăm lo bảo vệ sức khỏe cho 
Nhân dân, phấn đấu thực hiện thành 
công “Mục tiêu kép” vừa quản lý, bảo 
vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an 
ninh biên giới quốc gia, phòng, chống 


dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đẩy 
mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ 
vững đà tăng trưởng hai con số, ngày 
17/5/2021, Tỉnh ủy ban hành Công 
văn số 338-CV/TU về đẩy mạnh phong 
trào toàn dân tham gia phòng, chống 
dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


THÔNG TIN TRŨNG TỈNH 


phép, trong đó yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị, địa phương tập trung triển khai 
một số nội dung sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt nghiêm 
túc, triển khai có hiệu quả các văn 
bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh 
về tăng cường quản lý, bảo vệ biên 
giới, vùng biển, chống xuất cảnh, 
nhập cảnh trái phép và phòng, chống 
dịch COVID-19 với các biện pháp cụ 
thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

Hai là, tăng cường các lực lượng 
duy trì nghiêm các tổ, chốt trực 
24/24h tại khu vực biên giới, biển 
đảo; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cửa 
khẩu, cảng biển, đường mòn, lối mở, 
giám sát thuyền viên, thủy thủ và các 
phương tiện cặp mạn các tàu nhập 
cảnh ở cảng biển trên địa bàn tỉnh; 
ngăn chặn xuất cảnh, nhập cảnh trái 
phép gắn với thực hiện nghiêm các 
quy trình, quy định phòng, chống 
dịch COVID-19; có phương án trang 
bị, kết nối camera phục vụ giám sát 
tuyến biến giới ở những nơi xung yếu; 
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng 
xuất nhập cảnh trái phép, không để 
dịch COVID-19 lây lan qua biên giới, 
vùng biển vào địa bàn tỉnh. 

Các lực lượng chức năng liên 
quan và cấp ủy, chính quyền các địa 
phương tiếp tục đẩy mạnh công tác 
nắm tình hình, trao đổi thông tin, 
đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ 
chức đưa người xuất, nhập cảnh trái 
phép, chú trọng điều tra, bắt giữ, xử 
lý các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; 
sớm đưa ra xét xử công khai, lưu động 
và truyền thông rộng rãi các vụ án 
liên quan đến các trường hợp xuất 
cảnh, nhập cảnh trái phép, tổ chức 


đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái 
phép; những tổ chức, cá nhân cho 
người nhập cảnh trái phép lưu trú, sử 
dụng người lao động là người nhập 
cảnh trái phép... để răn đe kịp thời. 

Ba là, đẩy mạnh thông tin, tuyên 
truyền bằng nhiều hình thức tới các 
tầng lớp Nhân dân, nhất là Nhân 
dân trên tuyến biên giới, biển đảo về 
tình hình phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 đảm bảo kịp thời, chính xác, 
khách quan, công khai, minh bạch để 
người dân đề cao cảnh giác, nhưng 
không hoang mang, lo lắng quá mức; 
thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ 
Y tế, đeo khẩu trang bắt buộc khi ra 
khỏi nhà, thường xuyên rửa tay bằng 
dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập 
đông người. Đồng thời, nắm được các 
nguy cơ dịch bệnh lây lan qua biên 
giới, phương thức, thủ đoạn, hoạt 
động của đối tượng cũng như hệ lụy 
của hoạt động xuất nhập cạnh trái 
phép, từ đó không tiếp tay, bao che, 
đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái 
phép. Tuyên truyền, vận động đến 
từng hộ dân biên giới, biển đảo có 
người thân ở nước ngoài nếu thực sự 
có nhu cầu về nước trong thời điểm 
hiện nay phải đi theo con đường hợp 
pháp, tuyệt đối không được nhập 
cảnh trái phép và phải thực hiện đầy 
đủ các biện pháp phòng, chống dịch 
theo quy định. 

Bốn là, cấp ủy, chính quyền, các 
ban, ngành, đoàn thể các địa phương, 
nhất là các xã, phường khu vực biên 
giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng 
Biên phòng phát động và vận động 
100% các hộ dân khu vực biên giới, 
biển đảo ký cam kết thực hiện phong 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


THÔNG TIN TRŨNG TỈNH 


trào “Toàn dân tham gia phòng, chống 
dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái 
phép”, đảm bảo gắn kết chặt chẽ với 
phong trào “Toàn dân đoàn kết phòng, 
chống dịch COVID-19; phát hiện, tố 
giác tội phạm, người nhập cảnh trái 
phép, người trốn, người không chấp 
hành nghiêm cách ly, phong trào 
“Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyên 
lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”... 
Đề cao trách nhiệm của bí thư chỉ 
bộ, trưởng thôn, bản, khu phố, giúp 
cấp ủy, chính quyền, công an các địa 
phương và Bộ đội Biên phòng giám 
sát chặt chẽ mọi di biến động dân cư, 
tạm trú, tạm vắng trên địa bàn biên 
giới, biển, đảo, nhất là các trường hợp 
đi về từ vùng có dịch, có hành vi khai 
báo y tế gian dối hoặc không khai 
báo thông tin liên quan dịch bệnh. 
Năm là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, 
trách nhiệm của người đứng đầu các 
cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là 
lực lượng Quân đội, Biên phòng, Công 
an, Y tế... trong thực hiện các biện 


pháp phòng, chống dịch COVID-19 
và xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. 
Nếu để xảy ra xuất cảnh, nhập cảnh 
trái phép, dịch bệnh xâm nhập vào 
địa bàn qua biên giới, vùng biển thì 
phải khẩn trương điều tra, xác minh, 
làm rõ nguyên nhân; căn cứ vào hậu 
quả, tính chất xảy ra, nghiêm túc xem 
xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm 
của tập thể, cá nhân liên quan, không 
có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý 
kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, xử lý 
hình sự (nếu thấy cần thiết) theo quy 
định của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước với tỉnh thần khách quan, công 
bằng, nghiêm minh. 

Sáu là, tăng cường kiểm tra nắm 
chắc tình hình, diễn biến tư tưởng 
của cán bộ, chiến sỹ, lực lượng trực 
tiếp làm nhiệm vụ; quan tâm động 
viên cả về vật chất và tinh thần, chế 
độ chính sách đảm bảo cho lực lượng 
các tổ, chốt trực ở địa bàn khó khăn, 
phức tạp. 

Ban Biên tập 


TĂN6 CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ DẠ0 TR0NG CÔN TÁC TỔ CHỨC KỲ THI 
TUYỂN SINH VÀ0 LứP 10 NĂM HỌ£ 2021-2022, KỲ THỊ TẾT NGHIỆP 
THPT, TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, BIÁ0 DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2021 


gày 07/5/2021, Tỉnh ủy Quảng Ninh 

ban hành Công văn số 325-CV/TU 
về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
trong công tác tổ chức Kỳ thi tuyển 
sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại 
học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021, 
trong đó yêu cầu: 

Các cấp ủy đảng, các cơ quan, 
đơn vị, địa phương, các sở ngành 


liên quan, trong đó trực tiếp là người 
đứng đầu phải bám sát, triển khai 
thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo 
của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội và của Tỉnh về công tác chuẩn 
bị và tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào 
lớp 10 năm học 2021-2022, Kỳ thi tốt 
nghiệp THPT năm 2021, tuyển sinh 
đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


THÔN TIN TRŨNG TỈNH 


học 2021-2022. Chủ động nắm bắt 
tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, 
ý kiến của các tầng lớp Nhân dân 
trước, trong, sau khi Kỳ thi và tuyển 
sinh diễn ra tại địa phương. 

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh 
chỉ đạo UBND tỉnh chủ trì, chịu trách 
nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi 
và tuyển sinh trong phạm vi toàn 
tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, 
đúng quy chế, chất lượng, hiệu quả, 
công khai, minh bạch; chỉ đạo các sở, 
ngành, địa phương tập trung thực 
hiện tốt một số nội dung sau: 

(1) Xây dựng kế hoạch cụ thể, 
chỉ đạo các sở, ngành, UBND các địa 
phương triển khai thực hiện tốt Kỳ 
thi và tuyển sinh, trong đó bám sát 
nội dung Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 
16/4/2021 của Chính phủ “về tăng 
cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung 
học phổ thông và tuyển sinh đại học, 
giáo dục nghề nghiệp năm 2021”; chỉ 
đạo của các bộ, ngành Trung ương về 
công tác thi năm 2021 và Chỉ thị số 
43-CT/TU, ngày 15/9/2020 của Tỉnh 
ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trong triển khai thực hiện nhiệm 
vụ năm học 2020-2021 trên địa bàn 
tỉnh”; Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 
23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
“về tăng cường thực hiện phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19” và các chỉ thị, chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19. 

(2) Tổ chức cung cấp cho các cơ 
quan báo chí đầy đủ, chính xác, kịp 
thời các quy định, thông tin cần thiết 
về Kỳ thi và tuyển sinh tại hội nghị 
thông tin báo chí của Tỉnh do Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì; giải đáp 
kịp thời thắc mắc của thí sinh, người 


dân về nội dung liên quan; phổ biến 
các quy định pháp luật nhằm ngăn 
chặn, phòng ngừa, không để xảy ra 
tiêu cực, gian lận trong thi, tuyển sinh. 

(3) Rút kinh nghiệm từ những hạn 
chế trong công tác thi của những 
năm trước, đề ra giải pháp cụ thể 
nâng cao chất lượng quản lý, chỉ 
đạo, thực hiện nghiệp vụ công tác 
thi đảm bảo đúng yêu cầu theo tỉnh 
thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 
04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục đào tạo. 

(4) Tổ chức thanh tra, kiểm tra 
công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ 
thi theo Hướng dẫn của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, 
đảm bảo tuyệt đối an toàn, trung 
thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, 
vi phạm quy chế. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội các cấp: (7) Tích cực, 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Kỳ 
thi và tuyển sinh đến cán bộ, hội viên, 
đoàn viên, Nhân dân, học sinh, sinh 
viên, nhằm nâng cao trách nhiệm của 
toàn xã hội để thực hiện hiệu quả chủ 
trương, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo. (2) Tăng cường công tác giám 
sát đối với các khâu trong quá trình 
chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh 
của các sở, ngành, địa phương, đơn vị. 
(3) Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch, chỉ 
đạo các cấp bộ Đoàn tham gia công 
tác bảo đảm trật tự, an toàn, hỗ trợ thí 
sinh tham dự các Kỳ thi và tuyển sinh 
tại địa phương. 

Ban Biên tập 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


THÔNG TIN TRŨNG TỈNH 


TRIỀN KHAI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 
LẬP QUY HOẠCH TÍNH QUẢNG NINH 
THỜI KỲ 2021-2030, TÂM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 


Đi đẩy nhanh tiến độ, nâng cao 
chất lượng trong quá trình 
triển khai lập Quy hoạch tỉnh, ngày 
07/5/2021, Ban Chỉ đạo công tác lập 
quy hoạch tỉnh ban hành Kết luận 
số 02-TB/BCĐ về công tác lập Quy 
hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021- 
2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể 
như sau: 

Yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung đầy 
đủ các chuyên gia có chuyên môn 
sâu về từng lĩnh vực quy hoạch (quy 
hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng 
đất, du lịch,...) tập trung khẩn trương 
triển khai thực hiện, có sản phẩm 
báo cáo Ban Chỉ đạo cho ý kiến trong 
quý lI năm 2021; hoàn thành việc lập, 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
trong quý lll năm 2021. 

Nêu cao trách nhiệm người đứng 
đầu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 
đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND 
các địa phương phải coi đây là một 
trong những nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm cần phải tập trung triển 
khai thực hiện trong năm 2021; việc 
triển khai phải thực sự tâm huyết, 
dành thời gian, công sức, chủ động 
tham gia cùng đơn vị tư vấn đánh 
giá đầy đủ hiện trạng ngành, lĩnh 
vực, địa phương thuộc phạm vi quản 
lý; chủ động nghiên cứu, phân tích, 
nhận diện các tiềm năng, lợi thế, cơ 
hội, thách thức; khoanh vùng các 
vấn đề trọng tâm và đề xuất nhiệm 


vụ tạo đột phá đối với ngành, lĩnh 
vực, địa phương. 

UBND tỉnh, Hội đồng quy hoạch 
tỉnh chủ động đặt vấn để, đưa ra các 
yêu cầu nhiệm vụ, nhất là các nhiệm 
vụ tạo đột phá cho tỉnh Quảng Ninh 
với đơn vị tư vấn, trong đó lưu ý: (1) 
Yêu cầu nghiên cứu, cập nhật đảm 
bảo tính kế thừa, liên tục, ổn định, 
đổi mới, phát triển, tích hợp đồng 
bộ những nội dung còn nguyên giá 
trị trong 07 Quy hoạch chiến lược 
của tỉnh tầm nhìn đến năm 2030 và 
ngoài 2030. (2) Bám sát Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh 
lần thứ XV; kiên trì thực hiện sáng 
tạo định hướng, quan điểm, triết lý, 
không gian phát triển “một tâm, hai 
tuyến đa chiều và hai mũi đột phá. 
(3) Cập nhật tình hình mới của tỉnh 
với những yếu tố mới để định hình 
không gian phát triển với tầm nhìn 
dài hạn, nhất là liên quan tới kinh 
tế biên mậu tại cửa khẩu Hoành 
Mô, sự xuất hiện của các nhà đầu 
tư chiến lược và hệ thống kết cấu 
hạ tầng đồng bộ đã và đang được 
đầu tư ngày càng hoàn thiện; (4) 
Kịch bản phát triển trong điều kiện 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 
(5) Vấn đề kết nối trong phát triển 
vùng liên tỉnh; (6) Vấn đề kết nối 
phát triển ngoài biên giới, với quốc 
gia láng giềng; (7) Định hướng phát 


triển trong thời gian tới của ngành ®° 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


THÔNG TIN TRŨNG TỈNH 


KIỆN T0ÀN CHỨC DANH LÃNH ĐẠ0, QUẦN LÝ ẤP PHÙN6, ĐƠN VỊ; 
$ÄP XẾP TÔ 0H Bộ MÁY, KIỆN T0ÀN Đội NBŨ bŨNG HỨC, VIÊN CHỨC 


gày 14/5/2021, UBND tỉnh 
ban hành Văn bản số 2906/ 
UBND-TH5 về việc kiện toàn chức 
danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, 
đơn vị; sắp xếp tổ chức bộ máy, 
kiện toàn đội ngũ công chức, viên 
chức, trong đó yêu cầu các sở, ban, 
ngành, địa phương trên địa bàn 
tỉnh triển khai một số nội dung sau: 
Tiếp tục rà soát, thực hiện việc 
sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, 
biên chế tại các phòng, đơn vị trực 
thuộc sở, ngành, địa phương; căn 
cứ nhu cầu công tác cán bộ của sở, 
ngành, địa phương để xây dựng 
kế hoạch, chủ động thực hiện việc 
luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, 
kiện toàn các chức danh lãnh đạo, 
quản lý cấp trưởng, cấp phó các 
phòng, đơn vị trực thuộc sở, ngành, 
địa phương theo thẩm quyền, quy 
định về phân cấp quản lý tổ chức, 
cán bộ và phải chịu trách nhiệm 
đảm bảo số lượng cấp phó, biên 
chế công chức, số lượng người 
làm việc/phòng/đơn vị (và tương 


œ du lịch, ngành than, ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo; không 
gian biển gắn với lợi thế kinh tế cảng 
biển của Quảng Ninh; (8) Ngoài ra, 
nghiên cứu định hướng, không gian 
phát triển cần được thực hiện trên 


đương) theo đúng quy định của 
pháp luật hiện hành và quy định, 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
Đối với các đơn vị, địa phương 
có số lượng cấp phó phòng, đơn vị 
vượt so với quy định phải chủ động 
xây dựng kế hoạch, xác định giải 
pháp và lộ trình cụ thể để lộ trình 
giảm cấp phó trong thời gian 12 
tháng - 36 tháng để thực hiện đúng 
số lượng theo quy định của Chính 
phủ (tại khoản 3, Điều 2 Nghị định 
số 107/2020/NĐ-CP quy định lộ trình 
giảm cấp phó tại các cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND tỉnh là 03 năm (36 
tháng) kểtừ ngày sáp nhập, hợp nhất 
tổ chức, đơn vị; tại khoản 2, Điều 27 
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy 
định lộ trình giảm cấp phó tại các 
đơn vị sự nghiệp công lập là 12 tháng, 
trường hợp sắp xếp đơn vị sự nghiệp 
làm tăng số lượng cấp của đơn vị so 
với quy định thì lộ trình giảm cấp phó 
là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày thực 
hiện sắp xếp). 
Ban Biên tập 


phạm vi toàn tỉnh, kích thích sự phát 
triển của vùng khó, vùng cao, miền 
núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, không nên chỉ tập trung ở 
vùng trung tâm đô thị. 

Ban Biên tập 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


BE=o 


0ÌIIIÌlU TYlItitfÖ tt 1 0ÏIItfI t1, t1 XYÌĐIHIẾI TÍN NHÂN DÍN tít tẤP HHỆH WÌI01-23 


MỘT KỲ BẦU CỬ THÀNH CÔNG! 


_= 


0 TỐ Yêu 


Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trò chuyện 
với cử tri 105 tuổi Nguyễn Văn Nhẫn tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hồng Hà (TP Hạ Long) 


Cuộc bâu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa 
bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Đây 
thực sự là ngày hội của toàn dân tham 
gia xây dựng cơ quan quyền lực nhà 
nước từ Trung ương đến địa phương với 
niêm tin và sự kỳ vọng lớn lao. Qua đó, 
mở ra những vận hội mới cho sự phát 
triển của đất nước, của tỉnh Quảng 
Ninh trong giai đoạn mới. 

Thực sự là ngày hội của toàn dân 

Ngày 23/5 vừa qua, trong không 
khí hân hoan, phấn khởi và sự bảo 
đảm an toàn về phòng, chống dịch 
COVID-19, gần 1 triệu cử tri của Vùng 
mỏ Quảng Ninh đã hoàn thành quyền 
và nghĩa vụ đi bầu cử của mình. Theo 
ghi nhận của phóng viên, công tác 


bầu cử tại 1.438 khu vực bỏ phiếu 
trên toàn tỉnh đều diễn ra an toàn, 
đúng quy định. Cử tri toàn tỉnh phấn 
khởi, tin tưởng vào công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, 
hăng hái, tích cực thực hiện quyền và 
nghĩa vụ công dân của mình. Đồng 
thời, thực hiện tốt quy định 5K, quy 
trình phòng, chống dịch tại khu vực 
bỏ phiếu, góp phần để cuộc bầu cử 
diễn ra thành công tốt đẹp. 

Ở những địa bàn vùng sâu, vùng 
xa, vùng biên giới, hải đảo, hay tại 
các khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh, 
các cử tri đều rất tích cực tham gia 
bầu cử, đảm bảo đúng thời gian, quy 
định. Các cử tri đều gửi gắm niềm tin, 
kỳ vọng qua mỗi lá phiếu bầu những 
người tiêu biểu có đức, có tài, xứng 
đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


(ÌIIIÌlU TYlltitfÖ tt ÌI 0ÏIItf t1, II NYÌĐIHIẾU TÍN NHÂN DẦN tít tẤP HHỆH WÌI01-210) 


Đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Bình Liêu nô nức đi bầu cử 


và quyền làm chủ của Nhân dân vào 
Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026. 

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, 
tính đến 19h00 ngày 23/5, toàn tỉnh 
đã có 958.732 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 
tỷ lệ 99,95%. Trong đó, có 1.281/1.438 
khu vực bỏ phiếu, 133/177 đơn vị 
hành chính cấp xã, 4/13 đơn vị hành 
chính cấp huyện (Cô Tô (13h00'), Bình 
Liêu (17h00), Uông Bí (18h15'), Đầm 
Hà (18h22') có 100% số cử tri đi bỏ 
phiếu. Cùng với đó, 100% cử tri liên 
quan đến COVID-19 đã thực hiện đầy 
đủ quyền, nghĩa vụ bầu cử, đảm bảo 
yêu cầu cao nhất về công tác phòng, 
chống dịch. 

Khẳng định sức mạnh ý Đảng - 
lòng dân 

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 
đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm 
bảo đúng luật định, an toàn tuyệt đối. 


Cuộc bầu cử lần này đã đạt kết quả 
cao hơn so với nhiệm kỳ 2016-2021 về 
tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu; số đơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã có 100% cử 
tri đi bỏ phiếu. 

Cử tri toàn tỉnh đã đặt trọn niềm tin 
vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy 
cao độ tinh thần yêu nước, làm tròn 
nghĩa vụ công dân bằng cả niềm tự 
hào và trách nhiệm. Niềm tin ấy càng 
được nhân lên khi cuộc bầu cử diễn 
ra trong bối cảnh đất nước đã giành 
được những thành tựu quan trọng, 
nổi bật sau 30 năm đổi mới, nhất là 
trong 5 năm 2015-2020, đổi mới, đột 
phá, phát triển ngày càng văn minh, 
hiện đại. 

Đặc biệt, được tổ chức sau thành 
công của đại hội đảng bộ các cấp, 
Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đã 
được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, 
thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền 
làm chủ của Nhân dân trong xây 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


0ÌIIIÌlU TYlltitfN tt ÌI 0ÏIItfI tt XYÌĐIIẾU IĐÌNt NHÂN DẦN tít tẤP NHỆH WÌ 01-2) 


HÒM PHIẾU ẤM 


Đảm bảo quyền bầu cử của cử tri đang cách ly tại nhà 


dựng nhà nước pháp quyền XHCN, 
hiệu lực, hiệu quả. Mặc dù diễn ra 
trong thời điểm dịch COVID-19 diễn 
biến phức tạp, song với sự nỗ lực của 
cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết 
của Nhân dân, vào cuộc căng mình 
chống dịch của lực lượng tuyến đầu, 
Quảng Ninh vẫn giữ được địa bàn an 
toàn để cử tri được thực hiện quyền 
và nghĩa vụ thiêng liêng trong khí 
thế hổ hởi, phấn khởi. Mỗi công 
dân đã thể hiện rõ trách nhiệm với 
lá phiếu của mình, bầu ra những đại 
biểu ưu tú, xuất sắc nhất. 

Thành công của cuộc bầu cử cho 
thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, 
dân chủ, đúng luật, sự thống nhất, 
quyết tâm cao của cả hệ thống chính 
trị, thể hiện từ việc thành lập các tổ 
phụ trách bầu cử, tổ chức các hội nghị 
hiệp thương, hội nghị giới thiệu người 


ứng cử, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và 
nơi công tác đối với người ứng cử, 
hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng 
cử, đến việc chuẩn bị điều kiện, cơ sở 
vật chất cần thiết phục vụ bầu cử, an 
toàn cho bầu cử. Đồng thời, quan tâm 
sâu sát, nắm tình hình, tâm tư nguyện 
vọng, đời sống của Nhân dân, giải 
quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu 
nại, tố cáo; đẩy mạnh tuyên truyền, 
tạo khí thế phấn khởi, tưng bừng, thi 
đua lập thành tích chào mừng cuộc 
bầu cử... 


Tỉnh đã có nhiều chỉ đạo linh hoạt, 
sáng tạo, cụ thể hóa các chỉ đạo của 
Trung ương, như việc chia thành 3 
bước trong công tác chuẩn bị bầu cử. 
Nhờ đó, tiến độ thực hiện các bước 
đều được đẩy sớm hơn so với thời 
gian quy định. Người đứng đầu tỉnh, 
địa phương tăng cường xuống địa bàn, 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


@ -: 


cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời 
tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc 
phát sinh, tránh để xảy ra “điểm nóng” 
trước và trong ngày bầu cử. 

Đặc biệt, Quảng Ninh là tỉnh duy 
nhất trong nước sử dụng công nghệ 
thông tin phục vụ cho công tác điều 
hành toàn diện, kịp thời cuộc bầu cử 
diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo các 
quy định. Việc hoàn thành và đưa vào 
vận hành Trung tâm điều hành của 
Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã 
duy trì kết nối thông tin thông suốt từ 
Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, ban bầu 
cử các cấp đến tổ bầu cử để kịp thời 
nắm bắt sát sao diễn biến tình hình, 
giải quyết các vấn đề vướng mắc, 


(ÌI!IÌlU TYlItitfN tt ÌI 0ÏIItfI t1, II NYÌĐIHIẾU HIẾN NHẬN DẦN tít tẤP HHỆH WÌ 01-210) 


phát sinh có thể nảy sinh trong ngày 
bầu cử. 

Với cách làm sáng tạo, sự vận dụng 
linh hoạt, chủ động; sự chuẩn bị tích 
cực, chu đáo, ngày hội non sông trên 
địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. 
Đó là sự thống nhất giữa ý Đảng và 
lòng dân, nhằm xây dựng Nhà nước 
pháp quyền do Nhân dân làm chủ, 
phát huy quyền làm chủ của Nhân 
dân. Đông đảo cử tri được thực hiện 
quyền, nghĩa vụ công dân của mình 
với một niềm tin vững chắc vào một 
nhiệm kỳ mới nhiều thành công của 
Quốc hội và HĐND các cấp. 

THU CHUNG - TRÚC LINH 
Trung tâm Truyền thông tỉnh 


ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN PHỤC VỤ CUỘC BẦU CỬ 


Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an 
toàn về an ninh, trật tự, y tế trong thời 
gian trước, trong và sau bầu cử, nhất là 
trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 
vẫn có những diễn biến phức tạp, các 
ngành thành viên Tiểu ban An ninh, trật 
tự và Y tế (Ủy ban bầu cử tỉnh) đã vào 
cuộc chủ động, quyết liệt, trách nhiệm, 
tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ, 
giải pháp với nhiều phương án cụ thể; 
không để xảy ra các tình huống đột 
xuất, bất ngờ, phức tạp về an ninh, dịch 
bệnh, qua đó phục vụ cuộc bầu cử triển 
khai an toàn, đúng tiến độ. 


ám sát hướng dẫn của Hội đồng 
bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử 
tỉnh, Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế 
cùng với cấp ủy chính quyền các cấp 
đã chủ động tham mưu, ban hành các 
kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, 


an toàn cho cuộc bầu cử; thành lập 03 
đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra công 
tác đảm bảo an ninh, trật tự và y tế 
phục vụ bầu cử, đồng thời chỉ đạo 
các sở, ngành có liên quan tổ chức 
kiểm tra, giám sát theo từng lĩnh vực 
được phân công phụ trách. Trên cơ sở 
đó, các lực lượng chức năng đã phối 
hợp, mở các đợt cao điểm đấu tranh 
phòng, chống tội phạm, cao điểm tấn 
công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc 
đưa người Việt Nam xuất cảnh trái 
phép, người nước ngoài nhập cảnh 
Việt Nam trái phép; đồng thời nắm 
chắc tình hình bên trong, bên ngoài, 
tình hình an ninh chính trị nội bộ, an 
ninh thông tin truyền thông, an ninh 
mạng, an ninh xã hội, âm mưu, hoạt 
động chống phá cuộc bầu cử của các 
thế lực thù địch, phản động, phần tử 
xấu... để kịp thời kiểm soát và xử lý. 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


SANG NIÊM YÊT Ð; 
'VÀ ĐẠI BIỂU HỘI 
KHU VỰP BỦ PHIẾU Số: 


Với vai trò nòng cốt, lực lượng 
Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu 
cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban bầu 
cử tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết có 
hiệu quả các vấn đề liên quan đến 
quá trình lựa chọn, giới thiệu nhân 
sự ứng cử, công tác tổ chức bầu cử, 
không để phát sinh phức tạp về an 
ninh, trật tự, làm thất bại âm mưu 
chia rẽ đoàn kết, kích động hoạt động 
lợi dụng quá trình lựa chọn, giới thiệu 
nhân sự bầu cử, tổ chức bầu cử. Tổ 
chức rà soát thẩm định tiêu chuẩn 
chính trị đối với hơn 50 nghìn nhân 
sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân các cấp, kịp thời 
phát hiện, kiến nghị đối với những 
trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính 
trị, vi phạm pháp luật được giới thiệu 
ứng cử, tự ứng cử hoặc tham gia phục 
vụ bầu cử, tham gia các Tổ bầu cử tại 
các địa phương. Thường xuyên nắm 
tình hình, phát hiện, ngăn chặn và xử 
lý kịp thời những trường hợp tán phát 
thông tin phức tạp, vận động bầu cử, 


Đoàn công tác của Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế làm việc với Ủy ban bầu cử TP Hạ Long 


(ÌI!IÌlU TYlItitfN tt ÌI 0ÏIItfI II AYÌĐIẾI IĐÌNt NHẬNDÍN tít tẤP HHỆH WÌ 101-203 


TRI BẦU CỬ ĐẠI 
ĐÂN CÁC CẤP, NHIỆ: 


ứng cử trái quy định, ảnh hưởng đến 
cuộc bầu cử. Chủ động phối hợp, 
tham mưu giải quyết các khiếu nại, 
tố cáo liên quan đến người ứng cử, 
công tác bầu cử, bảo đảm đúng quy 
định của pháp luật, góp phần bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của công 
dân. Đồng thời chủ động rà soát, 
tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ 
đạo giải quyết ổn định tại chỗ nhiều 
vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu 
thuẫn, bức xúc trong nội bộ Nhân 
dân, không để phức tạp, lan rộng, kéo 
dài, không để phát sinh “điểm nóng” 
về an ninh, trật tự, không để phần tử 
xấu lợi dụng kích động gây chia rẽ 
nội bộ, gây sức ép, lôi kéo người dân 
không đi bầu cử. Ban Chỉ đạo 35 các 
đơn vị đã tích cực chỉ đạo đấu tranh, 
phản bác, vô hiệu hóa các thông tin 
xấu, độc trên không gian mạng liên 
quan đến công tác bầu cử, trong đó 
đã xử phạt 08 trường hợp với số tiền 
52.500.000đ và răn đe 11 trường hợp 
khác có hành vi đưa thông tin giả, sai 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


@ -: 


lệch, gây hoang mang trên không 
gian mạng. Tổ chức xác minh, đấu 
tranh, củng cố tài liệu chứng cứ, xử 
lý, giáo dục nhiều đối tượng có hoạt 
động tuyên truyền xuyên tạc, tung tin 
sai sự thật liên quan cuộc bầu cử. 
Quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc 
bầu cử, lực lượng Công an đã liên tục 
mở các cao điểm tấn công trấn áp 
tội phạm, quyết tâm kéo giảm phạm 
pháp hình sự, không để tội phạm 
“lộng hành”, củng cố môi trường thực 
sự an ninh, an toàn, lành mạnh, phục 
vụ tốt nhất cuộc bầu cử, trọng tâm 
là ngày bầu cử: đã vận động đầu thú 
hơn 70 đối tượng truy nã. Bắt 241 
vụ 365 đối tượng phạm tội về ma 
túy, trong đó triệt phá 09 ổ nhóm tổ 
chức sử dụng trái phép chất ma túy; 
triển khai cao điểm tấn công trấn áp 
tội phạm, ngăn chặn đưa người Việt 
Nam xuất/nhập cảnh trái phép, người 
nước ngoài nhập cảnh trái phép: từ 
16/12/2020 đến 18/5/2021 toàn tỉnh 
đã phát hiện, 155 vụ 365 trường hợp 
nhập cảnh trái phép. Trong đó, xử lý 
hình sự 15 vụ 50 bị can về tội danh 
tổ chức cho người khác xuất cảnh, 
nhập cảnh trái phép, qua đó đã góp 
phần phòng, chống dịch bệnh từ bên 
ngoài xâm nhập vào địa bàn. Chỉ đạo 
công an các địa phương nâng cao 
hiệu quả quản lý cư trú, giải quyết các 
vấn đề phát sinh về hộ tịch, quốc tịch, 
hỗ trợ tích cực công tác lập danh sách 
và vận động cử tri tham gia bầu cử 
tại từng khu vực bỏ phiếu; xây dựng 
các phương án bố trí lực lượng, phân 
công nhiệm vụ cán bộ Công an bảo 
vệ nghiêm ngặt khu vực bỏ phiếu, 
thùng phiếu; phương án bảo đảm an 
ninh, trật tự, điều tiết phân luồng giao 
thông, phòng, chống cháy nổ...; chủ 


0ÌIIIÌlU TYÌItitfN tt ÌI tÏĐIItfI t1 II NYÌĐIIẾI HIẾN NHÂN DÍN tít tẤP HHỆN WÌ 01-2) 


động phương án bảo đảm an ninh, 
trật tự trong tình huống dịch bệnh 
COVID-19 lây lan trong cộng đồng. 
Trong bối cảnh tình hình dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp tại một 
số địa phương giáp ranh trên địa bàn 
tỉnh, nhất là thời điểm trước cuộc bầu 
cử, Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế 
đã tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh 
ban hành Hướng dẫn số 100/UBBC 
ngày 17/5/2021 về công tác phòng, 
chống dịch bệnh phục vụ bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 
2021-2026. Trong đó quán triệt triển 
khai đồng bộ, quyết liệt, theo đúng 
chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh 
với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”; 
xây dựng các phương án, kịch bản, 
biện pháp sẵn sàng ứng phó kịp thời, 
hiệu quả, phù hợp với các cấp độ 
diễn biến của dịch bệnh, cả các tình 
huống xấu nhất; không để dịch bệnh 
từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn 
mà không được kiểm soát nhằm giữ 
vững địa bàn an toàn, ổn định trong 
trạng thái bình thường mới, góp phần 
đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. 
Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính 
quyền các địa phương; sự tham gia 
tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đoàn 
thể các cấp và các tầng lớp Nhân 
dân; tỉnh thần trách nhiệm, phối 
hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các 
thành viên, Tiểu ban An ninh, trật 
tự và Y tế đã triển khai quyết liệt, có 
hiệu quả các phương án, kế hoạch, 
dành toàn tâm, toàn lực, nỗ lực phấn 
đấu, để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an 
toàn phục vụ tổ chức thành công 
cuộc bầu cử; để ngày bầu cử thực sự 
là Ngày hội non sông. 
Công an tỉnh Quảng Ninh 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


É +2 


THÔNG TIN TR0NG TỈNH - (TƯ LIỆU KINH TẾ - PHÍNH TRỊ - XÃ HỘI) 


TĂNG CƯỮNG CŨN8 TÁC PHÙNG, CHŨNG DỊCH 0010-19 
TẠI bÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH 


Hiện nay tình hình COVID-19 đang 
diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các 
khu công nghiệp (KCN) ở các tỉnh lân 
cận như Bắc Giang, Bắc Ninh... Trước 
tình hình đó, với Quảng Ninh, ngoài 
lực lượng chức năng phòng, chống 
dịch của tỉnh và các địa phương thì 
Ban Quản lý Khu kinh tế (Ban QLKKT) 
Quảng Ninh, các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất kinh doanh trong các KCN của 
tỉnh cũng đã kích hoạt mức cao nhất để 
luôn ở thế chủ động ứng phó dịch, vừa 
đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép“ 

rên địa bàn Quảng Ninh hiện có 

10 dự án đầu tư kinh doanh hạ 
tầng KCN thuộc 08 KCN được cấp có 
thẩm quyền quyết định, trong đó có 
05 KCN đã được đầu tư hạ tầng và 
cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất để 
thực hiện dự án đầu tư gồm: KCN Cái 
Lân, KCN Việt Hưng (TP Hạ Long), KCN 
Hải Yên (TP Móng Cái), KCN Texhong - 
Hải Hà (thuộc KCN - Cảng biển Hải 
Hà), KCN Đông Mai (TX Quảng Yên) 
với 56 doanh nghiệp đang hoạt động 
sản xuất kinh doanh với gần 28.000 
lao động. Theo thống kê, có 1.847 
lao động di chuyển từ tỉnh ngoài 
trở lại Quảng Ninh dịp nghỉ lễ 30/4 - 
01/5/2021, trong đó có 291 người lao 
động tỉnh Bắc Giang làm việc trong 
các KCN trên địa bàn tỉnh. 

Trước diễn biến phức tạp của 
dịch bệnh COVID-19, để thực hiện 
thành công “mục tiêu kép” vừa phòng 
chống dịch hiệu quả, vừa phát triển 
kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng, tổ 
chức thành công, an toàn cuộc bầu 


cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 
2026 theo chỉ đạo của tỉnh, các sở, 
ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các 
địa phương thường xuyên phối hợp 
chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong 
công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 
tra, đôn đốc các doanh nghiệp trong 
KCN thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch theo phương châm: tích 
cực, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở 
trong công tác phòng, chống dịch và 
nguyên tắc “3 trước/ “4 tại chỗ; gắn 
với trách nhiệm cụ thể của người 
đứng đầu. 

Việc triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch tại các KCN được 
thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. 
Ban QLKKT Quảng Ninh đã thành lập 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại 
các KCN trên địa bàn tỉnh, do lãnh 
đạo Ban OQLKKT là Trưởng ban, lãnh 
đạo UBND huyện, thị xã, thành phố 
có KCN và giám đốc công ty đầu tư hạ 
tầng KCN làm Phó ban; chỉ đạo 100% 
doanh nghiệp trong các KCN thành 
lập ban chỉ đạo, tổ công tác phòng, 
chống dịch. Đồng thời phối hợp chặt 
chẽ với các ngành của tỉnh và các địa 
phương có KCN tổ chức rà soát các 
hoạt động nhập cảnh của các lao 
động, chuyên gia người nước ngoài 
trong KCN để ngăn ngừa, kịp thời 
phát hiện và xử lý nghiêm theo quy 
định của pháp luật đối với các trường 
hợp lao động nhập cảnh trái phép. 
Đồng thời tiến hành rà soát, khai báo 
người lao động, chuyên gia, người lao 
động nước ngoài nhập cảnh đã hoàn 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


bu ÊN, ì = = ` 
Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hoạt động sản xuất, 


THÔNG TIN TR0NG TỈNH - (TƯ LIỆU KINH TẾ - PHÍNH TRỊ - XÃ HỘI) 


kinh doanh; công tác phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Hoa Lợi Đạt, KCN Texhong Hải Hà, tháng 2/2021 


thành cách ly tại các cơ sở cách ly trên 
cả nước, về địa phương kể từ ngày 
15/4 đến 30/4/2021 để xét nghiệm 
lại SARS-CoV-2; yêu cầu các trường 
hợp này tuân thủ triệt để quy định về 
cách ly, theo dõi sức khỏe sau cách ly. 
Lũy kế đến tháng 5/2021, Ban Quản 
lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã gửi Sở 
Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo UBND 
tỉnh gửi Cục Xuất nhập cảnh - Bộ 
Công an chấp thuận cho 822/1.069 
người nước ngoài của 185/212 lượt 
doanh nghiệp trong KCN đã nhập 
cảnh Việt Nam vào làm việc theo 
đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an 
toàn trong phòng, chống dịch. 

Công tác kiểm tra, kiểm soát quy 
trình phòng, chống dịch tại các KCN 
cũng được quan tâm, chú trọng. Ban 
OLKKT tỉnh đã thành lập các đoàn 
kiểm tra , kiểm soát quy trình phòng, 
chống dịch tại các địa phương có KCN 


(Hạ Long, Móng Cái, Quảng Yên, Hải 
Hà). Qua kiểm tra cho thấy, các công 
ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, 
các doanh nghiệp thứ cấp đã triển 
khai phun khử khuẩn tại nơi làm việc; 
tất cả các công nhân, chuyên gia và 
những người ra, vào KCN đều thực 
hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, 
đo thân nhiệt, khai báo y tế. Các đơn 
vị, doanh nghiệp cũng đã thực hiện 
nghiêm việc giữ khoảng cách của 
các công nhân, hạn chế nói chuyện 
và không tụ tập đông người, thực 
hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ 
Y tế trong phòng, chống dịch; bố trí 
các tấm chắn ngăn giọt bắn tại khu 
vực ăn uống tập thể của công nhân; 
thực hiện biện pháp đảm bảo phòng, 
chống dịch bệnh tại khu nhà trọ, xe 
đưa đón công nhân; thực hiện hỗ trợ 
đưa đón công nhân quay trở lại làm 
việc, thực hiện các biện pháp cách 
ly, xét nghiệm theo đúng quy định. 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


m= + 


Cùng với đó đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền trong phòng, chống 
dịch, đến nay, 85% lao động trong 
các KCN cài đặt ứng dụng Bluezone; 
khai báo y tế bằng QR Code; khuyến 
khích sử dụng Ncovi... để hỗ trợ công 
tác khai báo y tế, cung cấp thông tin 
phục vụ truy vết, phát hiện, cách ly. 
Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, 
các sở, ban, ngành, địa phương, đến 
nay, 100% các doanh nghiệp trong 
các KCN đều thực hiện Bộ tiêu chí 
đánh giá an toàn phòng chống dịch 
bệnh COVID-19, xây dựng kế hoạch/ 
phương án phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 cụ thể, phù hợp với từng 
nhà xưởng sản xuất, có sự hỗ trợ của 
các đơn vị y tế, được chính quyền địa 
phương phê duyệt; đồng thời có cam 
kết (bằng văn bản) thực hiện đúng 
phương án phòng, chống dịch được 
phê duyệt của Ban QLKKT Quảng Ninh. 

Mặc dù là địa phương chịu tác 
động trực tiếp, mạnh mẽ của dịch 
COVID-19 khi các KCN lân cận có 
nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, 
song với sự linh hoạt, chủ động trong 
công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh 
đạo tỉnh, Ban QLKKT Quảng Ninh đã 
chủ động nhận diện sớm nguy cơ 
xâm nhiễm của dịch bệnh, có biện 
pháp, kịch bản ứng phó kịp thời, hiệu 
quả; góp phần ổn định hoạt động 
của các KCN. Về cơ bản các chỉ tiêu 
thu hút đầu tư nhất là thu hút vốn 
đầu tư nước ngoài FDI, các sản lượng 
sản phẩm chủ yếu (sợi bông cotton, 
loa Soundbar, vải dệt thoi từ sợi tổng 
hợp, vải không dệt...) tại địa bàn các 
KCN đều đạt và vượt so với cùng kỳ 
năm 2020; đạt và vượt kịch bản tăng 
trưởng 6 tháng đầu năm 2021 đề 
ra. Hoạt động thu hút đầu tư các dự 


THÔNG TIN TR0NG TỈNH - (TƯ LIỆU KINH TẾ - PHÍNH TRỊ - XÃ HỘI) 


án vào KCN, KKT về cơ bản đảm bảo 
theo đúng kế hoạch. Dự kiến, tổng 
số vốn thu hút đầu tư 6 tháng đầu 
năm 2021 đạt 21.011,64 tỷ đồng, đạt 
72% kế hoạch thu hút đầu tư cả năm 
2021. Ban QLKKT Quảng Ninh tiếp tục 
rà soát các dự án đã được cấp Giấy 
CNĐKĐT trong các KKT, KCN để tập 
trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh 
tiến độ triển khai dự án sớm đi vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng 
góp cho tăng trưởng kinh tế. 

Thời gian tới, cùng với việc giữ 
vững ổn định sản xuất, kinh doanh 
của các đơn vị, doanh nghiệp, Ban 
QLKKT Quảng Ninh tiếp tục phối hợp 
cùng các sở, ngành của tỉnh và các địa 
phương để chỉ đạo các doanh nghiệp 
thực hiện nghiêm công tác đánh giá 
nguy cơ lây nhiễm và các biện pháp 
phòng chống dịch COVID-19, trong 
đó tập trung vào các nhiệm vụ: (1) Tổ 
chức hướng dẫn cho doanh nghiệp 
KCN về việc phân luồng cách ly y tế; 
thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời 
khi có trường hợp nghi nhiễm; (2) Yêu 
cầu người sử dụng lao động ký cam 
kết thực hiện đây đủ các quy định 
phòng, chống dịch COVID-19 đồng 
thời chịu trách nhiệm về công tác 
phòng, chống dịch tại đơn vị, nhằm 
đảm bảo các doanh nghiệp trong 
KCN không lơ là, chủ quan, mất cảnh 
giác khi chưa có dịch, nhưng cũng 
không hốt hoảng, lo lắng, hoang 
mang khi có dịch, từ đó thực hiện 
thắng lợi “mục tiêu kép vừa chống 
dịch có hiệu quả, vừa thúc đẩy phát 
triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

VŨ ANH TUẤN 
Ban Quản lý KKT Quảng Ninh 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


6 -‹ 


THÔNG TIN TR0NG TỈNH - (TƯ LIỆU KINH TẾ - PHÍNH TRỊ - XÃ HỘI) 


BÁ0 VỆ MÔI TRƯỜNG, 0HÚ ĐỘNG PHÙNG PHỮNG THIÊN TAI, 
ỨN& PHÚ VÚI BIẾN Đổi KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 


Là tỉnh có vị trí chiến lược, nhiều 
tiêm năng, lợi thế về tài nguyên thiên 
nhiên, những năm qua, với tư duy đổi 
mới, sáng tạo và chiến lược đột phá, 
Quảng Ninh đã nhận diện được những 
mâu thuản, thách thức trong quá trình 
phát triển, từ đó chủ động xây dựng các 
định hướng phát triển theo hướng bền 
vững. Một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm đó là nâng cao hiệu quả bảo vệ 
môi trường (BVMT), chủ động phòng, 
chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 
khí hậu (BĐKH), từng bước đưa nguồn 
lực tài nguyên môi trường là trụ cột 
vững chắc, bệ đỡ cho tiến trình phát 
triển bền vững của tỉnh. 


B7” sát sự chỉ đạo của Đảng, Chính 
phủ, các bộ, ngành Trung ương; 
trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa 
phương và yêu cầu thực tiễn khách 
quan, cấp ủy, chính quyền các cấp trên 
địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo, cụ thể hóa và quyết liệt thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công 
tác BVMT, phòng chống thiên tai và 
ứng phó với BĐKH. Tỉnh đã ban hành 
các nghị quyết chuyên để, các chỉ 
thị, kết luận về công tác BVMT (Nghị 
quyết số 12-NO/TU, ngày 12/3/2018 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 
BVMT tỉnh giai đoạn 2018-2022); đưa 
nội dung này là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết 
đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm 
kỳ, trong 7 quy hoạch chiến lược của 


tỉnh. Đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, triển khai, đã đạt được những kết 
quả tích cực. 

Hệ thống các văn bản được xây 
dựng, hoàn thiện và ban hành đồng 
bộ phù hợp với đặc điểm, tình hình 
thực tế của các địa phương, góp phần 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc 
thực thi pháp luật về quản lý, BVMT 
trên địa bàn; các cơ chế, chính sách 
được quan tâm xây dựng, hoàn thiện; 
nguồn lực đầu tư được tăng cường. 
Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ 
biến pháp luật về BVMT, đa dạng 
sinh học, ứng phó với BĐKH được 
đẩy mạnh với nhiều hình thức phong 
phú, đa dạng, qua đó nhận thức, ý 
thức và hành động của các cấp, các 
ngành, vai trò, trách nhiệm của các 
doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và 
mỗi người dân về bảo vệ môi trường 
được nâng lên rõ rệt; nhiều mô hình 
BVMT sáng tạo, tiêu biểu được nhân 
rộng. Ô nhiễm môi trường ở nhiều 
khu vực được kiểm soát chặt chẽ; 
việc thu gom xử lý rác thải, nước thải 
tập trung tại các trung tâm đô thị có 
nhiều chuyển biến tích cực; ô nhiễm 
môi trường không khí được kiểm soát 
chặt chẽ thông qua hệ thống quan 
trắc môi trường tự động; các vụ việc 
gây ô nhiễm môi trường được phản 
ánh qua hệ thống đường dây nóng, 
truyền thông, dư luận, kiến nghị cử 
tri, người dân đã kịp thời được các 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


20 


cơ quan, ban ngành, địa phương tiếp 
nhận, giải quyết; phong trào “Giảm 
thiểu rác thải nhựa" nhận được sự 
đồng tình và hưởng ứng tích cực của 
người dân, các đơn vị, doanh nghiệp. 
Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy hải 
sản được quan tâm; tình trạng đánh 
bắt tận diệt thủy sản bước đầu ngăn 
chặn; công tác bảo vệ rừng và đa 
dạng sinh học được chú trọng; công 
tác phòng chống thiên tai, ứng phó 
với BĐKH được thực hiện bài bản. Đến 
hết năm 2020, cơ bản các chỉ tiêu về 
bảo vệ môi trường đều hoàn thành và 
vượt, là động lực thúc đẩy kinh tế - xã 
hội của tỉnh phát triển. 

Các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường 
theo Nghị quyết số 12-NO/TU, ngày 
12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh về BVMT tỉnh giai đoạn 


2; 
xi? 2 40< 


Phát triển rừng ngập mặn Đồng Rui - Tiên Yên, hành lang vững chắc bảo vệ đê điều 


2018-2022 đã đạt và vượt: (1) Đã dừng 
hoạt động Nhà máy sàng tuyển than 
Nam Cầu Trắng từ ngày 01/01/2019; 
(2) Hoàn thành di dời các cơ sở sản 
xuất kinh doanh, các lò vôi thủ công 
gây ô nhiễm môi trường hoặc không 
phù hợp quy hoạch (89/89 lò vôi thủ 
công, 77/77 lò gạch thủ công gây ô 
nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh); 
(3) Tý lệ các KCN tập trung có hệ 
thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn 
đạt 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại, 
chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 
100%; 100% các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ có quy mô xả nước 
thải từ 1.000m3/ngày đêm trở lên, các 
khu công nghiệp đi vào hoạt động đã 
lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải 
tự động và truyền số liệu về Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 


b1 Y0y ác đc Bài 2v. x T2 cW 


- Số 06/2021 


mE= - 


Với những kết quả đạt được, chỉ 
số Quản trị môi trường của tỉnh năm 
2019, năm 2020 trên cả 3 tiêu chí 
(nghiêm túc trong BVMT, chất lượng 
không khí; chất lượng nước) đứng 
thứ 2/63 tỉnh, thành phố cả nước và 
là 1 trong 8 chỉ số góp phần vào thứ 
hạng của Bộ chỉ số hiệu quả quản trị 
và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của 
Quảng Ninh đứng thứ 3 (năm 2019) và 
dẫn đầu toàn quốc (năm 2020). 

Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng 
ô nhiễm môi trường trong khai thác 
than, các cơ sở sản xuất xi măng, nhiệt 
điện diễn biến còn phức tạp; hệ thống 
thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh 
hoạt còn thiếu đồng bộ; kinh phí đầu 
tư công trình hạ tầng kỹ thuật xử lý môi 
trường đã được tăng cường nhưng 
chưa đáp ứng được yêu cầu cao của 
phát triển bền vững; công tác phòng, 
chống, giảm thiểu tác động của thiên 
tai, ứng phó BĐKH có mặt còn bị động, 
hạ tầng kỹ thuật còn lạc hậu. 

Để hiện thực hóa mục tiêu Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XV, từng bước đưa Quảng Ninh là tỉnh 
đi đầu trong cả nước về chuyển đổi 
phương thức phát triển từ “nâu” sang 
“xanh” theo hướng bền vững, trong 
thời gian tới các cấp, các ngành cần 
quan tâm triển khai thực hiện một số 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
sau: (T) Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước về công tác BVMT, 
chủ động phòng chống thiên tai, 
ứng phó với BĐKH; gắn trách nhiệm 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
các cấp trong công tác lãnh đạo, 


THÔNG TIN TR0NG TỈNH - (TƯ LIỆU KINH TẾ - PHÍNH TRỊ - XÃ HỘI) 


chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. 
(2) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban 
hành mới các cơ chế, chính sách, quy 
hoạch, kế hoạch liên quan tới phát 
triển kinh tế tuần hoàn, khuyến khích 
phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, 
kinh tế xanh và kinh tế ít phát thải. 
(3) Chú trọng ứng dụng khoa học và 
công nghệ xử lý nước thải, chất thải; 
quan trắc môi trường và kiểm soát 
ô nhiễm môi trường, đặc biệt là từ 
các nguồn thải có nguy cơ cao gây ô 
nhiễm môi trường; môi trường liên 
vùng, môi trường xuyên biên giới. 
(4) Huy động và sử dụng có hiệu quả 
các nguồn lực của Nhà nước và xã 
hội để xây dựng, nâng cấp hạ tầng 
kỹ thuật BVMT, phòng tránh thiên tai, 
ứng phó với BĐKH. (5) Đẩy mạnh hợp 
tác khu vực và quốc tế, trong đó tăng 
cường hợp tác phát triển công nghệ 
xử lý chất thải tiên tiến; phòng ngừa, 
kiểm soát môi trường; vận động và 
sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ 
của quốc tế thông qua hợp tác song 
phương và đa phương; (6) Thúc đẩy 
phát triển năng lượng tái tạo, chuyển 
đổi số ngành tài nguyên môi trường, 
quản trị an ninh phi truyền thống. (7) 
Nâng cao chất lượng truyền thông, 
giáo dục; phát huy hơn nữa vai trò 
giám sát, phản biện của MTTO và các 
tổ chức chính trị - xã hội các cấp, lấy 
người dân, doanh nghiệp làm trọng 
tâm trong tuyên truyền, vận động, 
nâng cao ý thức chấp hành quy định 
của pháp luật về BVMT, phòng chống 
thiên tai, ứng phó BĐKH. 
Chi cục Bảo vệ môi trường 
Sở Tài nguyên và Môi trường 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


`. 


THÔNG TIN TR0NG TỈNH - (TƯ LIỆU KINH TẾ - PHÍNH TRỊ - XÃ HỘI) 


NÂNG CR0 CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ BÚP PHẦN PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 


Công tác dân số luôn được Đảng và 
Nhà nước ta quan tâm, coi đó là một bộ 
phận quan trọng của chiến lược phát 
triển đất nước, là yếu tố cơ bản đểnâng 
cao chất lượng cuộc sống của từng 
người, từng gia đình và toàn xã hội. Sự 
phát triển bên vững của đất nước chủ 
yếu trong tương lai dài hạn là dựa vào 
năng suất lao động, tức là dựa vào chất 
lượng nguồn nhân lực, chất lượng dân 
số. Đó là một trong những yếu tố quyết 
định đến sự tăng trưởng kinh tế nhanh 
và bên vững. 

hững năm qua, công tác dân 

số luôn được các cấp ủy, chính 
quyền, Nhân dân trên địa bàn tỉnh 
xác định là yếu tố quan trọng hàng 
đầu của sự nghiệp xây dựng, phát 
triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 
phòng, là nhiệm vụ chiến lược, vừa 
cấp thiết, vừa lâu dài, là sự nghiệp của 
toàn Đảng, toàn dân. Bám sát các chủ 
chương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính 
phủ, các bộ, ngành Trung ương, trên 
cơ sở đánh giá sát tình hình thực 
tế địa phương, tỉnh Quảng Ninh đã 
quyết liệt chỉ đạo, ban hành các văn 
bản triển khai, thực hiện các chính 
sách, giải pháp đặc thù về công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình. Công 
tác tuyên truyền, giáo dục về dân số 
gắn với phát triển đã làm thay đổi 
căn bản nhận thức của các cấp, các 
ngành và Nhân dân; khẩu hiệu: “mỗi 
cặp vợ chồng có 2 con” đã trở thành 


chuẩn mực, lan tỏa, thấm sâu trong 
toàn xã hội. 

Đến nay tốc độ gia tăng dân số đã 
được khống chế thành công, là tỉnh 
đạt mức sinh thay thế sớm và duy trì 
từ năm 2003 đến nay. Cơ cấu dân số 
chuyển dịch tích cực từ cơ cấu dân số 
phụ thuộc sang cơ cấu dân số vàng 
và bắt đầu bước vào giai đoạn đầu 
của già hóa dân số. Năm 2009 quy 
mô dân số trên địa bàn toàn tỉnh là 
1.146.600 người, đến năm 2019 đạt 
1.324.800 người và đến năm 2020 đạt 
1.337.605 người. Sau 10 năm (2009 - 
2019), dân số Quảng Ninh tăng thêm 
trên 178.200 người, mỗi năm tăng xấp 
xỉ 17.820 người; năm 2019 quy mô hộ 
bình quân 3,5 người/hộ; tỷ lệ tăng 
dân số bình quân/năm (2009 - 2019) 
là 1,42%. Tỷ suất sinh thô đã giảm 
từ 18,3%o (18,3 phần nghìn) năm 
2009 xuống còn 16,2%o năm 2019 và 
14,98%o năm 2020; tỷ suất chết thô 
giảm từ 6,2%o năm 2009 xuống còn 
5,5%o năm 2019 và 4,05%o năm 2020. 
Tổng tỷ suất sinh của phụ nữ (TFR) 
Quảng Ninh trong năm 2009 là 2,2 
con/phụ nữ, năm 2012 là 2,27 con/ 
phụ nữ, nhưng đến năm 2019 giảm 
xuống còn 2,24 con/phụ nữ, đạt mức 
sinh thay thế. Tỷ số giới tính khi sinh 
năm 2009 là 115 bé trai/100 bé gái, 
giảm còn 111,2 bé trai/100 bé gái năm 
2019. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được 
sàng lọc trước sinh và tỷ lệ trẻ sinh ra 
được sàng lọc tăng rõ rệt: tỷ lệ phụ nữ 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


KG :: 


mang thai được sàng lọc trước sinh 
tăng từ 82% (2016) lên 94,3% (2020); 
tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc tăng 
từ 19% (2016) lên 61,8% (2020). Tỷ lệ 
người cao tuổi được khám sức khỏe 
định kỳ tăng từ 57,4% năm 2017 lên 
93,5% năm 2020. Cơ cấu dân số theo 
tuổi có sự chuyển biến mạnh mẽ: tỷ số 
phụ thuộc chung tăng từ 45,5% năm 
2009 lên 49,4% năm 2019 trong khi 
tỷ suất sinh giảm; tỷ lệ người trên 65 
tuổi tăng cao năm 2019 là 7,8%; chỉ số 
già hóa tăng từ 37,0% năm 2009 lên 
47,9% năm 2019. Chất lượng dân số 
được cải thiện nhiều mặt, tình trạng 
suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ 
em giảm mạnh, tầm vóc thể lực người 
dân Quảng Ninh từng bước được cải 
thiện. Dịch vụ dân số và kế hoạch hóa 
gia đình được mở rộng, đa dạng hình 
thức cung cấp, chất lượng ngày càng 
cao. Công tác giáo dục - đào tạo được 
quan tâm, thu nhập bình quân đầu 
người, đời sống của Nhân dân tăng 
nhanh; chỉ số phát triển con người 
(HDI) được đánh giá là tỉnh trong 
tốp đầu các tỉnh, thành phố trong cả 
nước. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc 
sinh đạt 73,6 tuổi năm 2020. Dân số 
đã có sự phân bố hợp lý, gắn với quá 
trình quy hoạch, nông thôn mới, đô 
thị hóa, công nghiệp hóa và yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh. 

Tuy nhiên, hiện nay chất lượng 
dân số trên địa bàn tỉnh vẫn còn có 
những hạn chế, thách thức: dân số 
trong độ tuổi lao động mặc dù đông 
nhưng chất lượng nguồn nhân lực 
còn hạn chế. Mất cân bằng giới tính 
khi sinh tuy đã giảm so với cả nước 


THÔNG TIN TR0NG TỈNH - (TƯ LIỆU KINH TẾ - PHÍNH TRỊ - XÃ HỘI) 


song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia 
tăng trở lại. Các giải pháp phát huy 
lợi thế cơ cấu dân số vàng và thích 
ứng với già hóa dân số, lợi thế vị trí 
địa lý, kết cấu hạ tầng chưa được khởi 
động đồng bộ và toàn diện, đặc biệt 
là sự tham gia của người dân, doanh 
nghiệp. Chỉ số phát triển con người 
(HDI); tỷ lệ suy dinh dưỡng, tử vong 
bà mẹ, trẻ em, chỉ số về tầm vóc, thể 
lực; tuổi thọ bình quân; tảo hôn; hôn 
nhân cận huyết của người dân sống 
trên địa bàn tỉnh còn tổn tại. Công 
tác truyên truyền, giáo dục, nâng cao 
nhận thức về dân số với phát triển ở 
một số ngành, địa phương, nhóm 
đối tượng trong đó có cả cán bộ lãnh 
đạo quản lý các cấp, các ngành hiệu 
quả chưa cao; nội dung cung cấp 
thông tin chưa được quan tâm đổi 
mới toàn diện. 

Để nâng cao chất lượng dân số đáp 
ứng nguồn nhân lực chất lượng cao 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và sự phát triển nhanh, 
bền vững của đất nước, của tỉnh trong 
giai đoạn mới cần thực hiện đồng bộ 
các giải pháp sau đây: (1) Tăng cường 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 
quyền các cấp. (2) Đổi mới truyền 
thông, vận động về dân số. (3) Hoàn 
thiện cơ chế, chính sách pháp luật 
về dân số. (4) Phát triển mạng lưới 
và nâng cao chất lượng dịch vụ về 
dân số. (5) Đẩy mạnh các hoạt động 
nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ 
thống thông tin, số liệu dân số. (6) Bảo 
đảm nguồn lực cho công tác dân số. 
(7) Kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy 
và đào tạo. 

Ban Biên tập 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


MW 2: 


SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG 


KỶ NIỆM 110 NĂIM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỬNG CỨU NƯỚC 


(05/6/1911 - 


hững năm cuối thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX, đất nước ta chìm đắm 
dưới ách thống trị của thực dân 
Pháp xâm lược. Các phong trào cứu 
nước của Nhân dân ta đều thất bại 
nặng nề. Chứng kiến cảnh khổ cực, 
lầm than của người dân mất nước, 
sự đàn áp đối với các phong trào 
yêu nước của kẻ xâm lược, ngày 
05/6/1911, người thanh niên yêu 
nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến 
cảng Nhà Rồng (thành phố Hồ Chí 
Minh) trên con tàu “Đô đốc Latouche 
Tréville, với một khát vọng cháy 
bỏng, một quyết tâm lớn, tìm ra con 
đường giải phóng đất nước, độc lập, 
tự do cho dân tộc. 

Trên hành trình tìm đường cứu 
nước, Người đã bôn ba qua 3 đại 
dương, 4 châu lục và gần 30 quốc 
gia, với đủ mọi công việc nặng 
nhọc. Năm 1917, thành công của 
Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh 
hưởng rất lớn đến tình cảm và nhận 
thức của Người. Qua các hoạt động 
thực tiễn và đọc “Sơ thảo lần thứ 
nhất Luận cương về các vấn đề dân 
tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin, Người 
đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, 
học thuyết cách mạng tiên phong 
của thời đại, con đường cứu nước 
cho các dân tộc thuộc địa. Sự kiện 
Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành 
Quốc tế Cộng sản và tham gia thành 
lập Đảng Cộng sản Pháp tháng 
12/1920 đánh dấu bước chuyển biến 
quyết định, nhảy vọt, thay đổi về 
chất trong nhận thức tư tưởng và lập 


05/0/2021) 


trường chính trị của Người - từ một 
nhà yêu nước chân chính trở thành 
một chiến sĩ cộng sản. Năm 1923, 
Người được bầu vào Ban Chấp hành 
Quốc tế Nông dân. Năm 1924, Người 
tham gia Đại hội lần thứ V của Quốc 
tế Cộng sản và được chỉ định là Ủy 
viên Thường trực Bộ Phương Đông, 
trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam. 


Đầu năm 1924, Nguyễn Ái Quốc 
về Quảng Châu (Trung Quốc), bắt 
đầu xây dựng những nhân tố bảo 
đảm cho cách mạng Việt Nam. Bằng 
nhạy cảm chính trị thiên tài, Nguyễn 
Ái Quốc nhận thấy tình hình thế giới 
có chuyển biến lớn, Người gấp rút 
trở về nước trực tiếp lãnh đạo phong 
trào cách mạng, xây dựng lực lượng, 
xây dựng căn cứ địa, tích cực chuẩn 
bị mọi mặt để sẵn sàng khởi nghĩa 
giành chính quyền. 

Để chuẩn bị cho việc thành lập 
Đảng của những người cộng sản Việt 
Nam, năm 1925, Người thành lập Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở 
Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức 
Cộng sản Đoàn làm nòng cốt, đào 
tạo cán bộ cộng sản để lãnh đạo Hội 
và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 
vào Việt Nam. Năm 1929, nhiều tổ 
chức cộng sản đã ra đời ở Việt Nam: 
Đông Dương Cộng sản Đảng; An 
Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương 
Cộng sản Liên đoàn. Lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị thống 
nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 
Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt 
Nam được thành lập. 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


HE :› 


SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG 


Từ năm 1930 - 1940, lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc tiếp tục hoạt động 
cho sự nghiệp giải phóng của dân 
tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức 
khác trong điều kiện vô cùng khó 
khăn, gian khổ. 


Ngày 28/01/1941, Người về nước 
và chọn Cao Bằng là một sự tính toán 
kỹ lưỡng liên quan tới triển vọng của 
phong trào cách mạng cả nước. Đón 
bắt kịp thời cơ, Người và Đảng ta 
đã triệu tập Hội nghị toàn quốc của 
Đảng và Đại hội Quốc Dân ngày 16 - 
17/8/1945 thống nhất ý chí toàn dân, 
quyết định Tổng khởi nghĩa, làm nên 
thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng 
Tám 1945, khai sinh nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước cách 
mạng - Nhà nước của dân, do dân, 
vì dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp 
tục con đường cách mạng giải phóng 
dân tộc, Người đã hiệu triệu toàn 


Đảng, toàn dân và toàn quân nêu cao 
truyền thống yêu nước, ý chí quật 
cường của dân tộc, vượt qua muôn 
vàn khó khăn gian khổ, giành thắng 
lợi vĩ đại trong 02 cuộc chiến tranh 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
xâm lược, thống nhất đất nước, đưa 
cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Vận dụng sáng tạo lý luận của học 
thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh vào điều kiện cụ thể Việt Nam, 
sau 76 năm thành lập nước, đặc biệt là 
qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi 
mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch 
sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn. 
Có thể nói, đất nước ta chưa bao giờ có 
được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc 
tế như ngày nay. 

Ban Biên tập 


Đất nước ta chưa ha0 giữ cú f0 c0 đồ, 
tiềm lực, Vị thế và uy tín quốc tế như ngày ñay. 


B2 cáo của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII về các văn 
kiện trình Đại hội XIII của Đảng do 


đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí 


thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban 
Văn kiện trình bày, đã khẳng định: 
Nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc 
đổi mới, 30 năm thực hiện Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận 
về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã 
hội và con đường ởi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta ngày càng được hoàn 
thiện và từng bước được hiện thực hóa. 


Chúng ta đã đạt được những thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát 
triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với 
những năm trước đổi mới. Với tất cả 
sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói 
rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có 
được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín 
quốc tế như ngày nay“ 

Đây là cách đánh giá một cách 
ngắn gọn nhưng có tầm khái quát 
cao, thể hiện tư duy lý luận sâu sắc, 
mang ý nghĩa tổng kết của một quá 
trình phát triển; trong đó có sự so 
sánh, đối chiếu giữa giai đoạn sau 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


`. 


SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG 


với giai đoạn trước, trong bối cảnh 
và tình hình thực tiễn của đất nước 
trước xu hướng phát triển của thời 
đại. Cơ đồ của đất nước ngày nay có 
được là thành quả quý báu được xây 
đắp nên bởi xương máu của các thế 
hệ mà chúng ta phải trân trọng và có 
trách nhiệm gìn giữ, phát huy. Cơ đồ 
đó tạo ra tiềm lực mới, uy tín mới, sức 
mạnh mới, niềm tin mới, khát vọng 
mới, hướng đến sự phát triển nhanh 
và bền vững của đất nước trong giai 
đoạn mới. 


Cơ đồ: cơ đồ của đất nước ta hiện 
nay đó là có một nền kinh tế vĩ mô 
ổn định, tốc độ tăng trưởng khá; chất 
lượng được cải thiện, quy mô của 
nền kinh tế tăng lên; kinh tế chuyển 
biến tích cực, toàn diện trên nhiều 
lĩnh vực; tốc độ tăng trưởng giai đoạn 
2011-2021 gần 6%; năm 2020, mặc 
dù kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề 
của đại dịch COVID-19, thiên tai, bão 
lụt nghiêm trọng ở miền Trung nhưng 
tốc độ tăng trưởng GRDP vẫn đạt 
2,91% và thuộc nhóm các nước tăng 
trưởng cao nhất khu vực, thế giới. 
Năng suất lao động tăng từ 4,3% giai 
đoạn 2011-2015 lên 6,8% giai đoạn 
2016-2020; quy mô nền kinh tế và thu 
nhập bình quân đầu người tăng lên 
(năm 2020, GDP ước đạt 343,6 tỷ USD 
và thu nhập bình quân đầu người 
ước đạt 3.521 USD/người/năm). Cơ 
cấu kinh tế chuyển mạnh theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hội 
nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu 
rộng, trên nhiều cấp độ, đa dạng về 
hình thức, đóng góp tích cực vào 
tăng trưởng kinh tế. Giáo dục và đào 
tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục 
được đổi mới và có bước phát triển; 


an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được 
bảo đảm; lĩnh vực y tế đạt nhiều kết 
quả tích cực, góp phần nâng cao sức 
khỏe cho Nhân dân. Công tác quản 
lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và 
thích ứng với biến đổi khí hậu đạt 
nhiều kết quả quan trọng. Chính trị - 
xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh 
được giữ vững và tăng cường; quan 
hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu rộng, trên nhiều cấp độ, 
đa dạng về hình thức. Công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính trị được đẩy mạnh toàn diện, 
đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ 
rệt, tạo nhiều chuyển biến tích cực, 
củng cố được niềm tin của cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân... 

Tiềm lực: đó là tiềm lực về kinh 
tế với số lượng các doanh nghiệp 
tăng nhanh (hiện cả nước có 1,4 triệu 
doanh nghiệp); bước đầu hình thành 
một số ngành công nghiệp có quy 
mô lớn, có khả năng cạnh tranh và vị 
trí vững chắc trên thị trường quốc tế. 
Những tiềm năng và lợi thế về du lịch 
với 39 di sản được UNESCO ghi nhận, 
là một trong những điểm đến du lịch 
hàng đầu của khu vực; rất được chú 
ý trên thế giới. Tiềm lực về khoa học 
và công nghệ được tăng cường với 
hơn 4.000 tổ chức khoa học và công 
nghệ, ba khu công nghệ cao quốc 
gia, 13 khu nông nghiệp ứng dụng 
cao, 8 khu công nghệ thông tin tập 
trung và gần 67.000 cán bộ nghiên 
cứu. Nguồn nhân lực dồi dào với 
54,61 triệu lao động, được đào tạo 
ngày càng bài bản. Tiểm lực quốc 
phòng, an ninh ngày càng được nâng 
cao, an ninh chính trị được giữ vững; 
nền quốc phòng toàn dân, thế trận 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


1ã“: 


SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG 


an ninh nhân dân được củng cố ngày 
càng vững chắc, góp phần bảo vệ 
biên giới và chủ quyền quốc gia, ổn 
định chính trị, là yếu tố thu hút đầu tư 
và du lịch hấp dẫn từ nước ngoài. 

Vị thế: Việt Nam ngày càng có 
vị thế quan trọng trong các tổ chức 
quốc tế: từ chỗ kinh tế và xã hội bị 
ảnh hưởng nặng nề sau những năm 
chiến tranh tàn khốc và sự bao vây, cô 
lập, cấm vận của Hoa Kỳ và phương 
Tây, đến nay Việt Nam đã thiết lập 
ngoại giao với 189/193 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới; quan 
hệ đối tác chiến lược với 17 nước, 
đối tác toàn diện với 13 nước; đảm 
nhiệm thành công nhiều trọng trách, 
ghi đậm dấu ấn về sự chủ động, tích 
cực trong vai trò Chủ tịch luân phiên 
lần thứ hai của Hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN) năm 2020 và 
Ủy viên không thường trực Hội đồng 
Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020- 
2021, đồng thời có nhiều đóng góp 
hiệu quả và đảm nhiệm thành công 
vai trò chủ chốt tại các tổ chức và diễn 
đàn. Việt Nam được thế giới đánh giá 
là “ngôi sao sáng của châu Á được 
xếp vào tốp 16 nền kinh tế mới nổi 
thành công nhất thế giới; nhất là thời 
điểm vừa qua, dưới tác động của đại 
dịch COVID-19, trong khi hầu hết các 
nền kinh tế rơi vào suy thoái, với việc 
chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt “mục tiêu 
kép, Việt Nam vẫn kiên cường duy 
trì tăng trưởng dương ở mức khá, và 
được coi là hình mẫu chống dịch, bài 
học kinh nghiệm cho nhiều nước. Vị 
thế quốc tế của Đảng Cộng sản Việt 
Nam từng bước được nâng cao; hiện 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát 
triển quan hệ ở nhiều mức độ khác 


nhau với 247 chính đảng ở 111 quốc 
gia, trong đó 96 đảng cộng sản, 63 
đảng cầm quyền, 28 đảng tham gia 
liên minh cầm quyền, tham chính. 
Hội nhập quốc tế về quốc phòng, an 
ninh đi vào chiều sâu, hiệu quả. 

Uy tín: uy tín, vị thế của Đảng 
Cộng sản Việt Nam được khẳng định 
trên trường quốc tế: tại Đại hội XII 
có 252 điện mừng; tại Đại hội XIII có 
369 điện mừng; hơn 90 điện chúc 
mừng của các đảng nhân kỷ niệm 90 
năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Sự chuyển mình mạnh mẽ 
của Việt Nam trong 35 năm qua đã 
được cộng đồng quốc tế ghi nhận. 
Hai tiếng “Viet Nam” từ chỗ từng gắn 
với “Vietnam war“ (Chiến tranh ở 
Việt Nam) đã chuyển sang “Vietnam 
Renewal” (Công cuộc đổi mới ở Việt 
Nam). Thuật ngữ “đổi mới” đã đi vào 
kho từ vựng quốc tế. Sức mạnh kinh 
tế tăng dần theo từng năm, năm 2019 
chúng ta lần đầu tiên vươn lên trong 
mức trên của bảng xếp hạng thế giới, 
xếp 67/141 nền kinh tế; môi trường 
kinh doanh của Việt Nam xếp 69/190 
nền kinh tế. Sức mạnh quân sự, an 
ninh quốc gia đã được khẳng định, 
quân đội Việt Nam hiện đứng 22/138 
quốc gia trong bảng xếp hạng quân 
sự thế giới; riêng ở khu vực Đông 
Nam Á, Việt Nam đã vững vàng ở vị trí 
thứ 2 chỉ sau Indonesia... 

Báo cáo chính trị Đại hội XIII xác 
định: “Đây là niềm tự hào, là động lực; 
nguồn lực quan trọng, là niềm tin để 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức; 
tiếp tục vững bước trên con đường 
đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát 
triển nhanh và bền vững đất nước” 

Ban Biên tập 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


Z8 H0 TẬP VÀLÀM THE0 TƯ TƯỞNG, ĐẠ0 ĐỨC, PHÚN 0ÁCH HỒ HÍ MINH 


TIẾP TỤ0 THỰP HIỆN 0HÍ THỊ Số 05-T/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 
“VỀ ĐẨY MIINH H0C TẬP VÀ LÀM THE0 TƯ TƯỞNG, D0 ĐỨC, 
PH0N6 0ÁCH HỒ PHÍ MIINH ` 


N?} 18/5/2021, Bộ Chính trị ban 
hành Kết luận số 01-KL/TW về 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ 
TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh? trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ 
chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, 
cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện 
tốt các nhiệm vụ sau: 

Một là, tiếp tục nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, đảng viên về nội 
dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với 
chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư 
tưởng, là kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Người là động lực, nguồn 
sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta phát huy nội lực, 
vượt qua khó khăn, thử thách, thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách 
mạng trong giai đoạn mới. Học tập và 
làm theo Bác để Đảng ta và mỗi đảng 
viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh 
lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự 
tin cậy của Nhân dân. Xây dựng mối 
quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa 
giữa Đảng với dân, thực hiện có hiệu 
quả phương châm “Dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, 
dân thụ hưởng/, “trọng dân, gần dân, 
tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào 
dân và có trách nhiệm với dân? “xứng 
đáng là người lãnh đạo, là người đày 
tớ thật trung thành của Nhân dân” 


Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa học 
tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa 
phương, đơn vị và công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả 
các khâu đột phá và các vấn để trọng 
tâm, bức xúc trong thực tiễn. Thực 
hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; 
“xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, 
lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan 
trọng, cấp bách. “Xây” là tổ chức tốt 
các phong trào thi đua yêu nước; 
động viên cán bộ, đảng viên, Nhân 
dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết 
đại hội đảng của các địa phương, 
cơ quan, đơn vị đã đề ra. “Chống” là 
đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình 
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những 
việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, 
quan liêu, hách dịch, cửa quyển; 
kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực với tinh 
thần không có vùng cấm, không có 
ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không 
bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá 
nhân có hành vi không lành mạnh 
nào. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe 
đối với những tư tưởng, biểu hiện 
tiêu cực, đồng thời khuyến khích, cổ 
vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


m= ›› 


động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc 
của Nhân dân, làm cho Đảng ta thật 
sự trong sạch, vững mạnh. 

Ba là, trong quá trình tổ chức thực 
hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, nhất là người đứng đầu, 
trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ 
Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc 
tự giác nêu gương để khẳng định vai 
trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương 
mẫu “trên trước, dưới sau, “đảng 
viên đi trước, làng nước theo sau. 
Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể 
hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm 
đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, 
vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa 
học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật 
sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo 
động lực và phát huy trí tuệ tập thể; 
luôn giữ vững nguyên tắc tập trung 
dân chủ, khách quan, toàn diện, công 
tâm, công khai, minh bạch, chính xác, 
chống cục bộ địa phương, bè phái 
trong công tác cán bộ. Không ngừng 
học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau 
dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về 
nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư; trung thực, giản 
dị, thẳng thắn, chân thành; không 
tham nhũng, không bị chỉ phối bởi lợi 
ích nhóm, không để người nhà, người 
thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. 
Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, 
thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, 
thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. 

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ nội 
dung, phương pháp, hình thức học 
tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 


HC TẬP VÀ LÀM THE0 TƯ TƯỞNG, ĐẠ0 ĐỨC, PHNE ©ÁcH HỒ CHÍ MINH 


cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất 
là cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy 
mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu 
dương, tuyên truyền, nhân rộng các 
tấm gương, điển hình tiên tiến trong 
học tập và làm theo Bác. Tập trung 
nghiên cứu, xác định và triển khai xây 
dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn 
hóa và chuẩn mực con người gắn với 
giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình 
Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng 
và thực hiện các chuẩn mực văn hóa 
trong lãnh đạo, quản lý. Chú trọng 
xây dựng môi trường văn hóa công 
sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, 
nhân văn; xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp, doanh nhân và kinh doanh. 
Khuyến khích sáng tác, quảng bá các 
tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo 
chí về học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên 
cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp 
ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; 
góp phần nâng cao bản lĩnh chính 
trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực 
tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải 
quyết hiệu quả những vấn để đang 
đặt ra; tăng cường xây dựng Đảng 
về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 
chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy 
tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính 
chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả 
trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


2... 


đoàn kết, thống nhất trong Đảng và 
sự đồng thuận trong xã hội. Thường 
xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, 
xây dựng đạo đức, lối sống theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
nhất là thế hệ trẻ. 

Sáu là, coi trọng công tác kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn 
với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, 
phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn 
vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập 


HC TẬP VÀ LÀM THE0 TƯ TƯỞNG, ĐẠ0 ĐỨC, PHNE CÁCH HỒ CHÍ MINH 


và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh được thực hiện 
nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát 
huy vai trò giám sát của các cơ quan 
dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị - xã hội, báo chí và Nhân 
dân đối với cán bộ, đảng viên trong 
thực hiện quy định nêu gương. Xử lý 
kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức 
đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. 
Khen thưởng, biểu dương, động viên 
kịp thời những mô hình hay, các điển 
hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu. 
Ban Biên tập 


Nhân rộng mô hình ' Người thợ mủ - Người Chiến sĩ" 


Nhằm thực hiện việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh bằng những việc làm thiết 
thực, cụ thể, ý nghĩa gắn với phát huy 
truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của 
đội ngũ công nhân mỏ, từ năm 2019, 
Đảng ủy Than Quảng Ninh đã phát 
động triển khai mô hình xây dựng hình 
ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ“ 

inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 

dành tình cảm, sự quan tâm đặc 
biệt đến ngành Than và những người 
thợ Vùng mỏ Quảng Ninh. Năm 1968, 
nhân dịp 32 năm ngày miền Mỏ bất 
khuất (nay là ngày Truyền thống công 
nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành 
Than), Bác đã gặp mặt các công nhân 
trực tiếp sản xuất ưu tú của Ngành 
Than và căn dặn: “Ngành sản xuất 
than cũng như quân đội đánh giặc. 
Toàn thể công nhân và cán bộ phải có 
nhiệt tình cách mạng và tinh thần yêu 
nước rất cao, ý chí quyết đánh quyết 


thắng rất vững, phải đoàn kết nhất trí, 
phải có đây đủ ý thức làm chủ nước 
nhà, làm chủ xí nghiệp, vượt khó khăn, 
nhằm tạo một mục đích chung là sản 
xuất thật nhiêu than cho Tổ quốc“ 


Nhằm thực hiện việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết 
thực, cụ thể, ý nghĩa, gắn với phát huy 
truyền thống “Ký luật và Đồng tâm” của 
đội ngũ công nhân mỏ, năm 2019, 
Đảng ủy Than Quảng Ninh đã phát 
động triển khai mô hình xây dựng hình 
ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ“ 

Việc lựa chọn xây dựng hình 
ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ“ 
được Đảng ủy Than Quảng Ninh xây 
dựng dựa trên các tiêu chí: Chấp hành 
tốt kỷ luật lao động, quy trình, quy 
phạm kỹ thuật, an toàn, có ngày công 
lao động, năng suất lao động cao; 
chủ động sáng tạo nghiên cứu khoa 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


mm xÌ 
›\Ñ.\B: 
=N T4 


HC TẬP VÀ LÀM THE0 TƯ TƯỞNG, ĐẠ0 ĐỨC, PHNE ©ÁCH H CHÍ MINH 


xỉ 
Bí 


°- 
xã 


kSjEs 


TA mm 
m 
_KN 


rat 


xườu 


Lä | | ¡ ) màt 


Công nhân Công ty than Hà Lâm - TKV được công nhận danh hiệu 
Người thợ mỏ - Người chiến sĩ 


học kỹ thuật vào quản lý và sản xuất... 
Đồng thời, quan điểm xây dựng mô 
hình “Người thợ mỏ - Người chiến 
sĩ“ phải gắn chặt với việc xây dựng 
điển hình tiên tiến theo tỉnh thần Chỉ 
thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh và nội dung cốt lõi 
đó là: thực hiện các phong trào thi 
đua lao động sản xuất kịp thời, phù 
hợp với đặc điểm của đơn vị, góp 
phần gìn giữ, phát huy truyền thống 
văn hóa thợ mỏ, sự phát triển bền 
vững của TKV và phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Quảng Ninh. 

Mô hình đã được triển khai sâu 
rộng, tạo sức lan tỏa thi đua mạnh mẽ 
với 42/42 đơn vị của Đảng ủy Than 
Quảng Ninh đăng ký tham gia, qua đó 
phát hiện, tôn vinh ngày càng nhiều 
những nhân tố điển hình tiên tiến 
trong ngành Than. Việc biểu dương, 
khen thưởng, việc công nhận đạt 
danh hiệu hình ảnh “Người thợ mỏ - 


Người Chiến sĩ” cũng được triển khai 
đa dạng, phong phú, phù hợp thực tế 
của từng cơ quan, đơn vị, để kịp thời 
khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên, 
người lao động tiếp tục tích cực hăng 
say, thi đua lao động sản xuất, như: 
việc trao giấy chứng nhận ngay đầu ca 
sản xuất tại phân xưởng; trao tại nhà 
có sự chứng kiến của người thân; trao 
tại các hội nghị, sinh hoạt chỉ bộ,... 


Tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Trọng 
Thái, Tổ trưởng sản xuất Công trường 
Kiến thiết cơ bản 1, Công ty Cổ phần 
Than Hà Lẫm, đã được phong tặng 
danh hiệu Anh hùng lao động thời 
kỳ đổi mới; đồng chí Nguyễn Quốc 
Dần, Tổ trưởng sản xuất Phân xưởng 
Than 5 thuộc Đảng bộ Công ty Than 
Dương Huy; đồng chí Phạm Đức An, 
Tổ trưởng sản xuất Công trường Kiến 
thiết cơ bản 2, Công ty Cổ phần Than 
Hà Lâm; đồng chí Nguyễn Văn Trưởng, 
công nhân cơ điện, phân xưởng sản 
xuất số 5, Công trường Thành Công, 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


W›: 


Công ty Than Hòn Gai được tặng 
thưởng Huân Chương dũng cảm vì đã 
có hành động dũng cảm, cứu người 
trong sự cố bục nước. 

Từ việc xây dựng hình ảnh “Người 
thợ mỏ - Người Chiến sĩ” đã góp phần 
thúc đẩy phong trào thi đua lao động 
sản xuất trong toàn ngành, trong đó, 
tiêu biểu là các phong trào thi đua 
trong ngành Than, như: “Lao động giỏi, 
thu nhập caơ/ “An toàn - Phát triển - Hiệu 
quổ”; “Đổi mới công nghệ, cơ giới hóa, 
tự động hóa, tin học hóa”. Từ năm 2018, 
ngành Than đã lựa chọn, tôn vinh trên 
500 công nhân đạt thành tích cao trong 
phong trào “Lao động giỏi, thu nhập 
cao; là những công nhân có thu nhập 
tiền lương trên 300 triệu đồng/năm. 


HC TẬP VÀ LÀM THE0 TƯ TƯỞNG, ĐẠ0 ĐỨC, PHNE CÁCH HỒ CHÍ MINH 


Phát huy truyền thống “Kỷ luật và 
đồng tâm” của những người thợ mỏ, 
đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành 
Than sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả 
việc học tập và làm theo Bác, duy trì 
xây dựng, nhân rộng mô hình “Người 
thợ mỏ - Người Chiến sĩ” gắn với các 
phong trào thi đua trong lao động sản 
xuất để góp phần vào việc đổi mới 
phương thức, nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng 
Đảng bộ Than Quảng Ninh trong sạch, 
vững mạnh, Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển 
bền vững, xây dựng tỉnh Quảng Ninh 
giàu đẹp, văn minh. 


Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than 
Quảng Ninh 


Kết quả cuộc thi trắc nghiệm 
“BÁC HỒ VI TỈNH QUẢNG NINH VÀ HUYỆN ĐẢ0 Cô Tô” 


N'? trong chuỗi các hoạt động 
chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày 
Bác Hồ thăm quân và Nhân dân đảo 
Cô Tô (09/5/1961 - 09/5/2021), Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với 
Trung tâm Truyền thông tỉnh tổ chức 
cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “Bác Hồ 
với tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo 
Cô Tô” bằng hình thức trực tuyến trên 
báo Quảng Ninh điện tử. 

Cuộc thi xoay quanh các nội dung: 
Kiến thức, hiểu biết về các chuyến 
thăm, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tại Quảng Ninh nói chung và 
huyện đảo Cô Tô nói riêng; tình cảm 
đặc biệt của Bác đối với Quảng Ninh 
và Cô Tô. Lịch sử, truyền thống của 
huyện Cô Tô; sự quan tâm của các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 
tỉnh Quảng Ninh đối với vùng đất tiền 


tiêu này. Thông tin kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh 
của tỉnh Quảng Ninh, của huyện Cô Tô 
trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. 

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 
05/4/2021 đến 26/4/2021, chia làm 3 
đợt với 10 câu hỏi một đợt (đợt 1 từ 
ngày 05/4 đến ngày 12/4; đợt 2 từ ngày 
12/4 đến ngày 19/4; đợt 3 từ ngày 19/4 
đến ngày 26/4/2021). 

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm 
chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, sự tham 
gia hưởng ứng tích cực, sôi nổi từ các 
đơn vị trong toàn tỉnh, tạo hiệu ứng 
tích cực, lan tỏa trong cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, học sinh, 
sinh viên... trở thành đợt sinh hoạt 
chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ 
để tưởng nhớ và tri ân đối với những 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


HC TẬP VÀ LÀM THE0 TƯ TƯỞNG, ĐẠ0 ĐỨC, PH0NE CÁCH HỒ CHÍ MINH 


Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với tỉnh Quảng Ninh và huyện Cô Tô đã biểu dương 
và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi 


cống hiến, hy sinh rất lớn lao của Bác 
Hồ đối với dân tộc, khắc sâu những 
tình cảm đặc biệt, công sức mà Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã dành cho cán 
bộ chiến sĩ và Nhân dân tỉnh Quảng 
Ninh và dành riêng cho cán bộ chiến 
sĩ và Nhân dân huyện đảo Cô Tô; qua 
đó góp phần giáo dục lịch sử, truyền 
thống yêu nước, khẳng định chủ 
quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Kết thúc 3 đợt thi, đã có 180.873 lượt 
người tham gia dự thi, cụ thể: đợt 1, 
có 67.802 lượt người tham gia cuộc 
thi. Trong đó, các đơn vị có số lượng 
người tham gia thi nhiều như Cẩm Phả 
(11.060 lượt), Quảng Yên (9.440 lượt), 
Đông Triều (7.630 lượt)... Đợt 2, có 
61.466 lượt người tham gia cuộc thi. 
Trong đó, các đơn vị có số lượng người 
tham gia thi nhiều như Quảng Yên 
(7.150 lượt), Hạ Long (6.930 lượt), Cẩm 
Phả (6.551 lượt)... Đợt 3, có 51.605 
lượt người tham gia cuộc thi. Trong 
đó, các đơn vị có số lượng người tham 


gia thi nhiều như Quảng Yên (7.530 
lượt), Cẩm Phả (6.060 lượt), Đông Triều 
(5.030 lượt)... 

Tính chung cả 3 đợt thi, một số địa 
phương, đơn vị có số lượt người tham 
gia cuộc thi cao: Quảng Yên có số lượt 
người tham gia nhiều nhất với 24.120 
lượt (chiếm 13,3%); Cẩm Phả có 23.671 
lượt (chiếm 13,08%); Đông Triều có 
18.219 lượt (chiếm 10,07%); Hạ Long 
có 15.934 lượt (chiếm 8,8%)... 

Về đối tượng dự thi, tham gia 
nhiều nhất là giáo viên và học sinh 
với 152.058 lượt (chiếm 84,06%); tiếp 
theo là cán bộ, công chức, viên chức 
với 10.792 lượt (chiếm 6%); công nhân 
6,280 lượt (chiếm 3,5%)... 

Tại hội nghị sơ kết 5 năm triển khai 
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban 
Tổ chức cuộc thi đã thống nhất trao 
giải cho 15 tập thể (gồm 3 giải nhất, 
3 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến 
khích), 48 cá nhân (3 giải nhất, 6 giải 
nhì, 9 giải ba và 30 giải khuyến khích). 

Ban Biên tập 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


BE ›. 


THÔNG TIN TỪ C0 SỬ 


XÃ BẮC SƠN, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI: 
NŨ LỰC VƯỢT KH XÂY DỰNG NÔNG THÔN Mi NÂNG 6A0 


Xây dựng nông thôn mới (NTM) 
nâng cao được xác định là nhiệm vụ 
then chốt trong thực hiện các chỉ tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của xã Bắc 
Sơn thời gian qua. Tuy còn gặp nhiêu 
khó khăn, song đến nay, xã Bắc Sơn đã 
cơ bản hoàn thành và từng bước nâng 
chất các tiêu chí. Qua đó diện mạo 
nông thôn cũng như chất lượng đời 
sống vật chất, tinh thân của Nhân dân 
trên địa bàn ngày càng được nâng lên. 

ắc Sơn là xã miền núi biên giới có 

diện tích tự nhiên gần 5.000ha 
với gần 400 hộ dân, gồm 1.776 
nhân khẩu, trong đó đồng bào dân 
tộc chiếm 86,2% dân số. Từ một địa 
phương có xuất phát điểm thấp nhất 
so với các xã ven đô thị của TP. Móng 
Cái nhưng đến năm 2018, Bắc Sơn đã 
về đích và đạt chuẩn NTM. Xác định 
đây là mục tiêu lâu dài, hướng tới 
phát triển toàn diện, bền vững, nên 
sau khi được công nhận đạt chuẩn, 
xã Bắc Sơn vẫn tiếp tục huy động 
các nguồn lực, nỗ lực nâng cao chất 
lượng các tiêu chí đạt được. Từ năm 
2019 đến nay, xã đã được Thành phố 
lựa chọn là một trong hai địa phương 
xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao, 
tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu. 

Tuy nhiên khi bước vào triển khai, 
Bắc Sơn không tránh khỏi gặp nhiều 
khó khăn, nhất là trên địa bàn Thành 
phố chưa có mô hình mẫu để áp 
dụng. Bên cạnh đó, khối lượng công 
việc nhiều, nguồn lực kinh phí lớn 
song nhận thức của người dân còn 


hạn chế, một số chỉ tiêu về vệ sinh 
môi trường chưa thực sự bền vững. 
Việc huy động nguồn lực xã hội hóa 
từ các cơ quan, doanh nghiệp để hỗ 
trợ cho Nhân dân xây dựng NTM cũng 
là vấn đề nan giải. 

Để khắc phục vượt khó, xã Bắc Sơn 
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
đến từng hộ gia đình, từng người dân 
sinh sống trên địa bàn xã, đặc biệt 
chú trọng tại hai thôn đạt chuẩn Thán 
Phún và Phình Hồ. Việc tuyên truyền 
được thực hiện lồng ghép qua các lớp 
tập huấn và các cuộc vận động của 
nhiều tổ chức đoàn thể như: Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới”; “Tuổi trẻ chung tay 
xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng 
gia đình 5 không 3 sạch”, “Thắp sáng 
đường quê... 

Qua 2 năm, xã đã vận động nguồn 
lực xã hội hóa thực hiện được 10 dự 
án, công trình với tổng kinh phí hỗ 
trợ trực tiếp trên 10 tỉ đồng; trong đó 
mở rộng và nâng cấp 7 tuyến đường 
khu dân cư, lắp đặt 8 tuyến điện 
chiếu sáng; tổ chức sơn, sửa chữa, 
trát tường bao các trục đường dài 
hơn 1km; chỉnh trang xây dựng các 
bồn hoa trong và ngoài nhà văn hóa 
thôn, trồng hoa trên các tuyến đường 
với tổng số 450 cây hoa giấy, 2.000 
cây phi lao. Triển khai vận động Nhân 
dân thực hiện 17 vườn mẫu, 170 hộ 
gia đình mẫu tại 4/4 thôn. Nhân dân 
cũng tự nguyện hiến đất, tháo dỡ 
công trình để làm đường, làm sân 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


THÔNG TIN TỪ C0 SỬ 


Diện mạo nông thôn Bắc Sơn đổi thay từng ngày 


thể thao tại thôn Phình Hồ. Hệ thống 
pano, khẩu hiệu, cờ trên các trục 
đường thôn được chỉnh trang, đầu tư 
với trên 300 cờ Tổ quốc, 100 pa nô các 
loại. Từ đó phát huy được vai trò chủ 
thể của người dân với phương châm 
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
hưởng lợi. 


Các công trình hạ tầng trên địa 
bàn thường xuyên được duy tu, bảo 
trì thường xuyên, đảm bảo hiệu quả 
sử dụng. Năm 2019-2020 trên địa 
bàn có 4/4 tuyến đường được mở 
rộng và nâng cấp. Các nhà văn hóa 
và khu thể thao xã được trồng cây 
xanh, trồng hoa trong khuôn viên; 
100% tuyến đường trục thôn, ngõ 
xóm được lắp biển tên đường, số 
nhà, biển cổng chào đạt chuẩn theo 
quy định. Cuối năm 2020, xã tham 
gia dự thi 5 tuyến đường mẫu, trong 
đó có 3 tuyến đường đạt giải cấp xã; 
tuyến đường tại thôn Thán Phún dự 
thi cấp thành phố đạt giải Nhất và 
đạt giải Ba cấp tỉnh. 


Xã Bắc Sơn cũng đẩy mạnh công 
tác chỉ đạo phát triển các mô hình sản 
xuất, tích cực hỗ trợ nông dân chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành 
nghề, nâng cao thu nhập cho người 
dân. Hiện xã duy trì và phát triển được 
mô hình trồng, chế biến chè hoa vàng 
của hộ gia đình Nình A Dảu tại thôn 
Thán Phún. Mô hình sử dụng công 
nghệ sấy nhiệt trong quy trình sản xuất 
chè, hằng năm cho thu hoạch với tổng 
sản lượng đạt khoảng 120kg hoa khô, 
thu nhập đạt trên 1,4 tỷ đồng/năm. 
Ngoài ra trên địa bàn còn có các hợp 
tác xã với mô hình đầu tư chăn nuôi gia 
súc, gia cầm đem lại lợi nhuận kinh tế 
cao. Đến nay, UBND xã Bắc Sơn hoàn 
thành việc ký cam kết an toàn thực 
phẩm đối với 360 hộ sản xuất nông 
nghiệp và chăn nuôi đạt 100%. Trên địa 
bàn còn có 1 công ty sản xuất nước lọc 
được trang bị hệ thống máy móc, nhà 
xưởng trị giá trên 1,5 tỷ đồng, hằng 
năm doanh thu đạt 1,2 tỷ đồng, tiến tới 
đăng ký tham gia sản phẩm OCOP. 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


& :o 


THÔNG TIN TỪ C0 SỬ 


Kinh tế phát triển giúp mức sống 
của người dân từng bước được nâng 
cao. Năm 2020, thu nhập bình quân 
của xã đạt 53,8 triệu đồng/người/năm, 
gấp 1,5 lần thu nhập năm 2018 là 35,2 
triệu đồng. Tổng số hộ nghèo trên địa 
bàn xã năm 2020 chỉ còn 2/396 hộ, 
bằng 0,5%; trong đó 2 hộ nghèo đều 
thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Hiện 
xã có 341 hộ chiếm tý lệ 85,6% gia 
đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 
4/4 thôn đạt “Thôn văn hóa” trong đó 
thôn Thán Phún giữ vững danh hiệu 
thôn văn hóa 8 năm liên tục. 

Với nhiều mô hình cải tạo cảnh 
quan môi trường thiết thực, không 
gian nông thôn của Bắc Sơn ngày 
càng được cải thiện, đảm bảo vệ sinh 
môi trường, sáng - xanh - sạch - đẹp. 
Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch 
hợp vệ sinh đạt 100%. Công tác thu 
gom rác thải được tiến hành thường 
xuyên, liên tục. Tại các thôn đã thành 


lập được 4 tổ thu gom rác thải với 8 
điểm tập kết rác được xây dựng trên 
địa bàn. Đến nay xã đảm bảo yêu 
cầu chất thải rắn và nước thải từ khu 
dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh được thu gom, xử lý theo quy 
định. Công tác an ninh trật tự được 
duy trì, đảm bảo ổn định, người dân 
tuân thủ các quy định về phòng 
chống dịch COVID-19 trong trạng 
thái bình thường mới, vừa chống dịch 
vừa phát triển kinh tế. 

Với sự tích cực của cả hệ thống 
chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân, 
tin tưởng rằng chương trình xây dựng 
nông thôn mới nâng cao của xã Bắc 
Sơn sẽ tiếp tục có thêm nhiều thành 
quả hơn nữa, để người dân Bắc Sơn 
ngày càng có thêm nhiều mùa xuân 
mới yên bình, ấm no... 

HẢI NINH 
Trung tâm TT-VH Móng Cái 


QUẢNG YÊN PHÁT ĐỘNG ĐỢT THỊ ĐUA ĐẶC BIỆT 
HÀ0 MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP THỊ XÃ 


(25/11/2011 - 


hiết thực chào mừng kỷ niệm 10 

năm thành lập thị xã Quảng Yên, 
ngay từ đầu năm 2021, Thị ủy Quảng 
Yên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn thi xã xây dựng kế hoạch, 
triển khai đợt thi đua sâu rộng tới cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân 
dân. Ngày 18/5/2021, Ủy ban nhân 
dân thị xã đã ban hành Kế hoạch 
số 93/KH-UBND phát động đợt thi 
đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 


25/11/2021) 


10 năm thành lập thị xã Quảng Yên 
(25/11/2011-25/11/2021). 


Đợt thi đua đặc biệt này nhằm khơi 
dậy ý thức tự lực, tự cường, tỉnh thần 
cần cù lao động sáng tạo của các tầng 
lớp Nhân dân đối với sự phát triển của 
thị xã, quyết tâm phấn đấu thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, xây dựng thị xã Quảng Yên 
ngày càng văn minh, giàu đẹp. 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


BE ›: 


THÔNG TIN TỪ C0 SỬ 


Trong đợt thi đua này, toàn thị xã 
quyết tâm phấn đấu giữ vững địa 
bàn an toàn trong phòng chống dịch 
COVID-19; đẩy mạnh phong trào yêu 
nước trên tất cả các lĩnh vực về kinh 
tế - chính trị, quốc phòng - an ninh; tập 
trung huy động sức mạnh của các cấp, 
các ngành và quần chúng Nhân dân 
góp phần hoàn thành toàn diện và vượt 
mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 
XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết 
số 02-NQ/TU, ngày 21/12/2020 của Ban 
Chấp hành Đảng bộ thị xã “về phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2021” Tiếp tục 
đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh 
vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh; phòng 
ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy 
thoái, “tự diễn biến; “tự chuyển hóa"; 
nâng cao năng lực và sức chiến đấu của 
tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Tổ chức 
thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, 
nhiệm kỳ 2021-2026. 


Trong đó, các chỉ tiêu cụ thể về 
kinh tế: Tổng giá trị sản xuất trên 
16,6%, phấn đấu vượt dự toán thu 
ngân sách năm 2021; tổng vốn đầu tư 
toàn xã hội đạt trên 12.000 tỷ đồng; 
có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu. 

Về văn hóa - xã hội: Tỷ lệ gia đình 
văn hóa đạt 92%, tỷ lệ thôn, khu văn 
hóa đạt 80%; tỷ lệ lao động qua đào 
tạo đạt 86%; trong đó, tỷ lệ lao động 
có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50%. Số 
lao động được giải quyết việc làm 
mới: 3.000 người. Tỷ lệ người dân 
tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%. 


Về môi trường: Tý lệ dân số dùng 
nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó 
85% dân số được dùng nước sạch; tỷ 
lệ thu gom và xử lý rác thải đạt 96%. 

Thị xã phát động: mỗi cơ quan, 
đơn vị, địa phương phải có ít nhất 
một công trình, phần việc thiết thực, 
cụ thể để lập thành tích chào mừng 
10 năm thành lập thị xã. Mỗi phường 
phải đăng ký và thực hiện được ít 
nhất một tuyến phố văn minh; mỗi 
xã phải đăng ký và thực hiện được 
01 tuyến đường kiểu mẫu. Mỗi cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 
người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ 
trang phải đăng ký nội dung thi đua 
bằng những việc làm, hành động cụ 
thể, thiết thực, sáng tạo và hiệu quả... 

Thời gian phát động thi đua bắt đầu 
từ ngày 15/5/2021 đến 15/12/2021. 
Trong thời gian này, thị xã sẽ công bố 
một số công trình chào mừng 10 năm 
thành lập thị xã được gắn biển: Trụ sở 
Doanh trại Ban chỉ huy Quân sự thị xã; 
Trường Tiểu học Ngô Quyền (Hạng 
mục nhà học 4 tầng và cụm phụ trợ); 
Trường Tiểu học Hiệp Hòa (Nhà học 
và phòng học chức năng). 

Tổ chức thông xe kỹ thuật và gắn 
biển tuyến đường từ nút giao Chợ 
Rộc đến nút giao Phong Hải, thị xã 
Quảng Yên (giai đoạn 1). Công bố 
quyết định 2 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao đối với xã Hiệp Hòa và 
xã Tiền An. Hoàn thành hồ sơ báo cáo 
tỉnh, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi 
vật thể quốc gia đối với lễ hội truyền 
thống Bạch Đằng và lập hồ sơ khoa 
học xếp hạng di tích lịch sử quốc gia 
Hồ Mạch (nơi phát tích các Tiên Công 
khai canh mở đất vùng đảo Hà Nam). 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


2%. 


THÔNG TIN TỪ C0 SỬ 


Trong tháng 5/2021, tháng có 
nhiều sự kiện chính trị, đặc biệt là 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021-2026, Quảng Yên đã và đang 
có rất nhiều đổi mới. Thị xã vẫn đang 
duy trì tốt địa bàn ổn định; tư tưởng 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn 
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 
Thời gian thực hiện các mục tiêu đề ra 


chỉ còn hơn 6 tháng, song với quyết 
tâm chính trị cao, với sự đồng thuận 
của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự 
vào cuộc của các cơ quan, đơn vị và 
các tầng lớp Nhân dân, chúng ta tin 
rằng Quảng Yên sẽ có sự chuyển mình 
rõ nét trong lễ kỷ niệm 10 năm thành 
lập thị xã (25/11/2011- 25/11/2021). 
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 
Phó Ban Tuyên giáo Thị ủy Quảng Yên 


BA CHẼ: TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG 


Nhận thức rõ vai trò, tầm quan 
trọng, thời gian qua Huyện ủy Ba 
Chế thường xuyên quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám 
sát trong Đảng. Qua đó, góp phần 
kịp thời phát hiện, khắc phục hạn 
chế, tình trạng vi phạm kỷ luật của 
tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường 
sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ 
cương, kỷ luật của Đảng. 

rao đổi với chúng tôi, đồng chí 

Bùi Văn Lưu, Phó Bí thư Thường 
trực Huyện ủy Ba Chẽ, cho biết: Bám 
sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
hướng dẫn trực tiếp của Ủy ban Kiểm 
tra (UBKT) Tỉnh ủy, cấp ủy, UBKT các 
cấp trên, huyện Ba Chẽ đã chủ động 
triển khai, quán triệt các chỉ thị, quy 
định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Căn 
cứ vào chương trình làm việc toàn 
khóa và tình hình nhiệm vụ thực tế 
của địa phương, Huyện ủy Ba Chẽ đã 
xây dựng cụ thể chương trình kiểm 
tra, giám sát của BCH Đảng bộ, BTV 
Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020- 
2025. Trong đó, lựa chọn những nội 
dung trọng tâm: Việc chấp hành, tổ 


chức thực hiện các chủ trương, nghị 
quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện 
ủy; một số lĩnh vực bức xúc, cấp bách, 
nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương của Đảng. 

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, BTV 
Huyện ủy đã tiến hành giám sát Đảng 
bộ Khối chính quyền, đảng bộ các xã, 
thị trấn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo 
xây dựng chương trình hành động 
thực hiện nghị quyết đại hội đảng 
các cấp, chương trình kiểm tra, giám 
sát toàn khóa, quy chế làm việc của 
cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 
9 đảng bộ trên địa bàn. Qua giám 
sát cho thấy, các đảng bộ trực thuộc 
ngay sau đại hội đảng bộ đã kịp thời 
ban hành các quy chế làm việc trên cơ 
sở các quy định của cấp trên về chức 
năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp 
mình. Các đảng bộ đã có nhiều nỗ lực 
trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai 
thực hiện có hiệu quả, chất lượng 
công tác kiểm tra, giám sát; nhận thức 
của cấp ủy, nhất là người đứng đầu 
cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát 
được nâng lên, xác định rõ thời gian 
tiến hành kiểm tra, giám sát... 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


m= ›› 


THÔNG TIN TỪ C0 SỬ 


Bên cạnh những mặt tích cực, qua 
kiểm tra, BTV Huyện ủy đã chỉ rõ những 
tồn tại hạn chế của các đảng bộ, từ việc 
triển khai tuyên truyền, quán triệt học 
tập nghị quyết, xây dựng chương trình 
hành động, quy chế làm việc, đến việc 
xây dựng chương trình kiểm tra, giám 
sát cụ thể trong nhiệm kỳ còn chưa cụ 
thể, đầy đủ, chưa nêu bật được vai trò 
của người đứng đầu cấp ủy... Trên cơ 
sở đó, đề nghị từng đảng bộ phải có 
biện pháp khắc phục cụ thể, góp phần 
nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, 
giám sát, xây dựng đảng bộ trong sạch 
vững mạnh. 


Đồng chí Lan Thị Thu, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Ba Chẽ, cho 
biết: Qua giám sát của BTV Huyện ủy, 
Đảng bộ xã đã nhận thấy rõ những 
thiếu sót trong việc xây dựng nhiệm 
vụ cụ thể chương trình hành động 
triển khai các nghị quyết; chưa có sự 
phân công phân nhiệm rõ ràng trong 
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; 
các đối tượng được kiểm tra, giám sát 
trong chương trình chưa gắn kiểm tra 
giám sát tổ chức đảng với đảng viên 
cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy quản 
lý. Trước những tồn tại đó, Đảng bộ 
sẽ nhanh chóng khắc phục, bổ sung, 
hoàn thiện, đảm bảo sự lãnh đạo, 
chỉ đạo toàn diện của cấp ủy tổ chức 
đảng được thường xuyên, liên tục. 


Bên cạnh cuộc giám sát của BTV 
Huyện ủy, trong quý 1⁄2021, UBKT 
Huyện ủy đã thực hiện 1 cuộc kiểm tra 
tài chính Văn phòng Huyện ủy; Thanh 
tra huyện triển khai 1 cuộc thanh tra đột 
xuất về việc chấp hành chính sách pháp 
luật trong công tác quản lý và sử dụng 
tài sản, tài chính ngân sách tại Trung 


tâm Truyền thông - Văn hóa, Phòng Y tế 
huyện. Năm 2021, cấp ủy huyện sẽ triển 
khai đồng bộ 21 cuộc kiểm tra, giám sát, 
thanh tra; trong đó có 10 cuộc kiểm tra, 
8 cuộc giám sát, 3 cuộc thanh tra. 27/27 
chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch 
triển khai 79 cuộc kiểm tra, giám sát. 
Trong quý I/2021, cấp ủy huyện đã thực 
hiện được 3/21 cuộc. 


Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám 
sát, Huyện ủy Ba Chẽ đã tập trung xây 
dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và 
ban hành các văn bản lãnh đạo, nhất 
là trong việc phối hợp xem xét, xử lý 
kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng ở cơ 
sở khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác 
kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu 
vào kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy 
viên cùng cấp, tổ chức đảng cấp dưới 
khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt 
phương châm công tác kiểm tra của 
Đảng “Công minh, chính xác, kịp thời. 
BTV Huyện ủy ban hành Quy chế phối 
hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ 
quan tham mưu giúp việc Huyện ủy và 
cơ quan chuyên môn của huyện trong 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 
và thi hành kỷ luật Đảng. 

Huyện tiếp tục tập trung nâng cao 
nhận thức đúng và đây đủ cho đội ngũ 
cán bộ cấp ủy cơ sở về công tác kiểm tra, 
giám sát, coi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 
của Đảng là để luôn làm mới Đảng, xác 
định kiểm tra dấu hiệu vi phạm là công 
cụ để chỉnh đốn Đảng, mang lại niềm 
tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân 
với Đảng. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

TRÚC LINH 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


ĂẨÒÔ 


THÔNG TIN TRNG NƯỚC 


.... THÚC ĐẨY NHANH CHUYỂN ĐỔI SỐ 
ĐỂ KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIẾN NGÀNH DU LỊCH 


Chuyển đổi số là một trong những 
mục tiêu được quan tâm hàng đầu của 
các doanh nghiệp công nghệ tại Việt 
Nam. Chính phủ Việt Nam cũng đặc 
biệt quan tâm đến vấn đề chuyển đổi 
số trong cuộc Cách mạng công nghiệp 
4.0 và giao cho Bộ Thông tin &Truyên 
thông xây dựng Đề án Chuyển đổi số 
quốc gia, trình Đề án lên Thủ tướng 
trong năm 2019. Việc chuyển đổi số 
trong lĩnh vực du lịch được xem là giải 
pháp cốt lõi đểtăng khả năng thích ứng 
do thế giới đang thay đổi nhanh chóng 
nhờ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 
và tác động của đại dịch COVID-19. 
t dịch COVID-19 diễn ra từ cuối 

năm 2019 và đến nay vẫn đang 
diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng 
toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc 
gia trên thế giới. Kinh tế toàn cầu rơi 
vào suy thoái nghiêm trọng, kinh tế 
Việt Nam cũng chịu tác động không 
nhỏ, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Để 
khôi phục và phát triển ngành du lịch, 
nhiều quốc gia đã sử dụng công nghệ 
số vào phát triển du lịch thông minh, 
coi đó là giải pháp hiệu quả để khắc 
phục hậu quả của dịch COVID-19. Hình 
thức du lịch trực tuyến, khám phá các 
điểm đến trên thế giới bằng công nghệ 
thực tế ảo đã trở nên phổ biến hơn. Vì 
thế, chuyển đổi số để phát triển du lịch 
là khoản đầu tư siêu tiết kiệm. 

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp 
du lịch và một số địa phương cũng đã 
từng bước đưa công nghệ số vào hoạt 
động du lịch, cho phép du khách mua 


vé tham quan, thanh toán dịch vụ từ 
xa, sử dụng hệ thống thuyết minh tự 
động, khám phá di sản bằng công 
nghệ 3D... Nhiều công ty du lịch hoạt 
động như: Vietravel, Hanoitourist, 
Vietrantour, Goldentour, VietSense... 
đều đã chuyển đổi số trong công tác 
quản lý, xây dựng sản phẩm mới. Một 
số địa phương như: Thành phố Hồ Chí 
Minh, Bà Rịa Vũng Tàu... và nhiều di 
tích, làng nghề như: Khu di tích Văn 
Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành 
Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, Làng 
gốm sứ Bát Tràng... đã ứng dụng công 
nghệ số để xây dựng sản phẩm du 
lịch thông minh. 


Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số 
trong lĩnh vực du lịch, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đã yêu cầu Tổng cục 
Du lịch đẩy mạnh hoạt động quảng 
bá, giao dịch, quản lý du lịch thông 
qua ứng dụng công nghệ thông tin; 
đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp 
nhanh chóng nắm bắt kịp thời xu 
hướng mới này, chủ động ứng dụng 
công nghệ mới trong hoạt động du 
lịch. Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch 
hiện đang kiến nghị với các bộ, ngành 
liên quan xây dựng và triển khai các 
chính sách, đáp ứng yêu cầu đồng 
bộ để phát triển du lịch thông minh, 
du lịch số trên phạm vi cả nước. Xây 
dựng và triển khai đề án phát triển du 
lịch số, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn 
và đến năm 2045 thực hiện nhiệm vụ 
phát triển du lịch số. Thời gian gần 
đây, ngành Du lịch Việt Nam đã ra mắt 
ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” - 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


mã. ‹: 


THÔNG TIN TRNG NƯỚC 


ứng dụng du lịch trực tuyến kết hợp 
thanh toán điện tử và theo dõi sức 
khỏe y tế được tích hợp chỉ bằng một 
chiếc thẻ. Đây là công cụ hữu ích đối 
với du khách trong việc tìm các điểm 
đến an toàn và quảng bá điểm đến 


cho khách du lịch, đồng thời phục 
vụ hiệu quả chương trình kích cầu 
du lịch nội địa. Ứng dụng cũng được 
coi là một trong những hoạt động 
chuyển đổi số thiết thực của cơ quan 
quản lý nhà nước về du lịch. 


NHỮNG ĐIỂM MỨI 0ỦA KỲ THỊ TỐT NGHIỆP TRUNG HC PHỔ THÔNG 
VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HC, œA0 ĐẲNG NĂM 2021 


1. Về Kỳ thi tốt nghiệp Trung học 
phổ thông năm 2021 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng 
dẫn Kỳ thi: 

Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 
về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt 
nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 
và tuyển sinh Đại học (ĐH), giáo dục 
nghề nghiệp năm 2021; Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy chế thi 
tốt nghiệp THPT năm 2021; chỉ đạo 
các sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 
tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thị, 
đăng ký xét tuyển sinh (từ ngày 
27/4/2021 đến hết ngày 11/5/2021); 
công bố đề thi tham khảo giúp giáo 
viên, học sinh có định hướng phù hợp 
trong dạy, học, ôn tập; xây dựng Ngân 
hàng câu hỏi thi phục vụ ra đề thi; rà 
soát, hoàn thiện Phần mềm quản lý 
thi, Phần mềm chấm thi trắc nghiệm; 
phối hợp với Bộ Công an tổ chức tập 
huấn nghiệp vụ tổ chức thi và sử dụng 
phần mềm quản lý thi cho các địa 
phương; tổ chức Hội nghị tập huấn 
quốc gia về thi tốt nghiệp THPT năm 
2021 để quán triệt quy chế, tập huấn 
nghiệp vụ tổ chức thi và nghiệp vụ 
sử dụng phần mềm quản lý Kỳ thi tốt 


nghiệp THPT; tổ chức hội nghị tuyển 
sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 
2021 với các cơ sở giáo dục đại học, 
các Sở Giáo dục và Đào tạo; dự kiến 
các phương án tổ chức Kỳ thi trong 
trường hợp dịch bệnh COVID-19 có 
diễn biến phức tạp. 

b) Một số điểm mới, điểm đáng chú ý 
trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: 

- Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 
16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
nhẫn mạnh: (1) Bộ GDĐT chịu trách 
nhiệm toàn diện về Kỳ thi, trực tiếp 
thực hiện: ban hành các văn bản chỉ 
đạo, quy chế, hướng dẫn; công tác 
đề thi; hệ thống công nghệ thông tin 
(CNTT) phục vụ công tác tổ chức thi và 
chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính; 
công tác thanh tra, kiểm tra. (2) Tiếp 
tục phân cấp mạnh cho địa phương, 
theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện 
về tổ chức Kỳ thi trên địa bàn. 

- Bộ GDĐT có thẩm quyền quyết 
định phương án xử lý các trường 
hợp đặc biệt do ảnh hưởng của thiên 
tai, dịch bệnh và các tình huống bất 
thường khác. 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


== - 


THÔNG TIN TRNG NƯỚC 


- Bổ sung môn tiếng Hàn vào danh 
mục các môn thi cho thí sinh đã học 
chương trình giáo dục phổ thông, 
đăng ký dự thi môn tiếng Hàn xét tốt 
nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển 
trình độ cao đẳng, đại học năm 2021. 

- Nội dung đề thi nằm trong 
chương trình THPT, chủ yếu lớp 12 
(đề thi tham khảo đã được công bố 
vào tháng 3/2021). Các nội dung kiến 
thức được tỉnh giản do tác động của 
dịch COVID-19 (năm học 2019 - 2020 
và 2020-2021) sẽ không được đưa vào 
đề thi năm 2021. 

- Đổi mới và tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra thi phù hợp với 
Luật Thanh tra và sát thực tiễn, mang 
lại hiệu quả. 

- Trong bối cảnh dịch bệnh 
COVID-19 còn diễn biến phức tạp, 
Bộ GDĐT và các địa phương đã đẩy 
mạnh công tác truyền thông, giải 
đáp các câu hỏi liên quan đến Kỳ thi 
thông qua điện thoại và email. 

2. Về công tác tuyển sinh đại học, 
cao đẳng năm 2021 

Cơ bản, việc tổ chức xét tuyển đại 
học (ĐH), cao đẳng (CÐ) năm 2021 
được giữ ổn định, trong đó đa số các 
trường sẽ sử dụng kết quả thi tốt 
nghiệp THPT năm 2021 để làm căn cứ 
xét tuyển sinh. Tuy nhiên, chính sách 
tuyển sinh có điều chỉnh một số nội 
dung nhằm phù hợp với điều kiện 
mới về công nghệ cũng như điều 
kiện thực tiễn nhu cầu của thí sinh 
trong các năm qua, đáp ứng mục 
tiêu của kỳ tuyển sinh là gọn nhẹ, 
giảm tối đa áp lực cho thí sinh, giảm 
tối thiểu các sai sót trong công tác 
tuyển sinh từ các đối tượng tham gia. 


Một số điểm mới mà thí sinh cần lưu 
ý trong công tác tuyển sinh ĐH, CÐ 
năm 2021, đó là: (1) Bổ sung phương 
án, với các địa phương có đủ điều 
kiện về công nghệ tổ chức thí sinh 
đăng ký các nguyện vọng xét tuyển 
vào đại học, cao đẳng theo hình thức 
trực tuyến; (2) Sau khi có kết quả thi 
THPT, thí sinh chỉ điều chỉnh nguyện 
vọng theo phương thức trực tuyến, 
tối đa 3 lần trong thời gian quy định; 
(3) Quy định thí sinh trúng tuyển phải 
xác nhận nhập học thông qua việc 
nộp bản chính Giấy chứng nhận kết 
quả thi (đối với thí sinh tham dự kỳ thi 
THPT của năm tuyển sinh); (4) Để tạo 
thuận lợi tối đa cho thí sinh, kết hợp 
với chính sách tuyển sinh, Bộ GDĐT 
đã ban hành Thông tư số 08/2021, 
ngày 18/3/2021 ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ ĐH, theo đó các thí 
sinh có thể chuyển trường, chuyển 
địa điểm đào tạo giữa phân hiệu và 
trường, chuyển ngành đào tạo khi đã 
trúng tuyển vào trường và đáp ứng 
các điều kiện theo quy định của Bộ 
GDĐT và của các trường. 

Đến thời điểm hiện tại, Bộ GDĐT đã 
ban hành các văn bản Hướng dẫn các 
cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển 
sinh, xây dựng đề án tuyển sinh công 
khai trên trang website của các cơ sở 
đào tạo, phương tiện thông tin đại 
chúng làm căn cứ để thí sinh nghiên 
cứu lựa chọn phương án tuyển sinh 
vào trường, bảo đảm tính chính xác, 
minh bạch. Từ ngày 27/4 - 16/5/2021, 
thí sinh tiến hành đăng ký dự thi kỳ 
thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng 
ký nguyện vọng xét tuyển vào các 
trường ĐH, CĐ. 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


m= ‹› 


H0AT ĐỘNG ĐỐI NB0AI, TIN THẾ BIới 


MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA HỘI NGHỊ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO 
ASEAN VÀ SỰ THAM 6IA TÍCH CỰC CỦA VIỆT NAM 


gày 24/4/2021, tại trụ sở Ban thư 

ký ASEAN Øakarta, Indonesia) 
đã diễn ra Hội nghị các nhà lãnh 
đạo ASEAN. Đây là Hội nghị trực 
tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo 
ASEAN trong năm 2021 và sau gần 
18 tháng các Hội nghị ASEAN phải 
họp trực tuyến do tình hình dịch 
bệnh COVID-19. Tham dự Hội nghị có 
lãnh đạo 09 nước thành viên ASEAN: 
Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, 
Philippines, Singapore, Việt Nam, Thái 
Lan và lãnh đạo quân đội Myanmar 
(Thống tướng Min Aung Hlaing). 


Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo 
ASEAN đã tập trung trao đổi 03 nội 
dung chính sau đây: 


Thứ nhất, hợp tác xây dựng Cộng 
đồng ASEAN: Lãnh đạo các nước 
ASEAN nhấn mạnh, ASEAN cần đẩy 
mạnh đoàn kết, thống nhất, tương 
trợ lẫn nhau để vững vàng vượt qua 
giai đoạn khó khăn, thử thách hiện 
nay, giữ vững vai trò trung tâm, uy 
tín và vị thế của ASEAN. Các nước 
thống nhất tiếp tục triển khai hiệu 
quả các sáng kiến ứng phó dịch 
bệnh COVID-19 đã được thông qua 
trong năm 2020; bên cạnh đó hỗ trợ 
người dân, doanh nghiệp ổn định 
cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh 
doanh. Các nước bày tỏ ủng hộ cao 
đối với sáng kiến tăng cường sức 
mạnh tổng hợp của ASEAN ứng phó 
với các thảm họa thiên tai (Sáng kiến 
ASFAN SHIELD) do nước Chủ tịch 
Brunei đề xuất. 


Thứ hai, quan hệ đối ngoại của 
ASEAN: Các nhà lãnh đạo ASEAN nhất 
trí cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh và 
làm sâu sắc thêm quan hệ đối thoại, 
hợp tác hiệu quả, thực chất, cân bằng 
với các đối tác, trên cơ sở các nguyên 
tắc cơ bản của ASEAN, đảm bảo phát 
huy vai trò trung tâm của ASEAN; bày 
tỏ ủng hộ tích cực các đề xuất tăng 
cường quan hệ với ASEAN của các đối 
tác: Trung Quốc, Australia, Mỹ và Anh. 


Thứ ba, các vấn đề khu vực, quốc 
tế quan tâm: Các nhà lãnh đạo 
ASEAN tập trung trao đổi về tình hình 
Myanmar; bày tỏ quan ngại về tình 
hình Myanmar, đồng thời yêu cầu các 
bên kiểm chế, chấm dứt sử dụng vũ 
lực, tạo điều kiện thuận lợi để tìm giải 
pháp cho tương lai của Myanmar. 


Kết thúc Hội nghị, nước Chủ tịch 
ASEAN 2021 (Brunei) đã ra Tuyên bố 
Chủ tịch về kết quả Hội nghị, trong 
đó có các thỏa thuận của lãnh đạo 
ASEAN về đẩy mạnh xây dựng Cộng 
đồng, tăng cường hợp tác ứng phó 
dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, mở 
rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa 
ASEAN với các đối tác. Tuyên bố cũng 
thể hiện 05 điểm ASEAN đã đồng 
thuận về vấn đề Myanmar: (¡) Yêu cầu 
chấm dứt bạo lực; (ii) Tất cả các bên 
liên quan hết sức kiểm chế; (iii) Tiến 
hành đối thoại mang tính xây dựng 
nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình; 
(v) Cử đặc phái viên của Chủ tịch 
ASEAN làm trung gian thúc đẩy tiến 
trình đối thoại; (v) Cung cấp hỗ trợ 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


BE—‹.- 


nhân đạo cho người dân Myanmar 
thông qua Trung tâm AHA. 


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính tham dự Hội nghị các nhà lãnh 
đạo ASEAN ngay sau khi nhậm chức 
chưa đầy 20 ngày, thể hiện tỉnh thần 
chủ động, tích cực và đóng góp trách 
nhiệm của Việt Nam trong ASEAN. Với 
vị thế Việt Nam có được trong ASEAN, 
nhất là sau nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 
năm 2020, là thành viên ASEAN duy 
nhất trong Hội đồng Bảo an (HĐBA) 
Liên Hợp quốc và đang là Chủ tịch 
HĐBA tháng 4/2021, sự tham gia, 
đóng góp của Việt Nam được cộng 
đồng quốc tế và khu vực rất trông 
đợi. Các phát biểu của Thủ tướng 
tại Hội nghị tập trung vào thúc đẩy 
triển khai các định hướng hợp tác 
mà ASEAN đã thống nhất trong năm 
2020, nhất là kiểm soát tốt dịch bệnh, 
đảm bảo cuộc sống người dân, duy 
trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu 
vực, phục hồi và phát triển kinh tế. 


H0AT ĐỘNG ĐỐI NB0jI, TIN THẾ BIới 


Chia sẻ ý kiến của lãnh đạo các 
nước ASEAN về tình hình Myanmar 
và vai trò của ASEAN, Thủ tướng 
Chính phủ Việt Nam khẳng định, 
trên cương vị Ủy viên Không thường 
trực và Chủ tịch Hội đồng Bảo an 
trong tháng 4/2021, Việt Nam đã nỗ 
lực tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
tìm ra giải pháp phù hợp cho tình 
hình Myanmar. Thủ tướng để nghị 
các nước ASEAN phối hợp chặt chẽ 
tại các diễn đàn của Liên Hợp quốc 
cùng Việt Nam vận động các đối tác 
ủng hộ và hỗ trợ nỗ lực của ASEAN 
trong tiếp cận và tìm kiếm giải pháp 
phù hợp cho Myanmar. 

Nhân dịp tham dự Hội nghị các 
nhà lãnh đạo ASEAN tại Jakarta, 
Indonesia, Thủ tướng Chính phú Phạm 
Minh Chính đã có các cuộc gặp song 
phương với Thủ tướng Campuchia 
Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng 
Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng 
Malaysia Muhyiddin Yassin... 


CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM CỦA 
BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC 


ừ ngày 24 - 27/4/2021, nhận 

lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng Việt Nam, Đoàn đại biểu quân 
sự cấp cao nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa do Thượng tướng Ngụy 
Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc 
dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam. 
Chuyến thăm góp phần thúc đấy 
mối quan hệ hữu nghị truyền thống 


giữa hai Đảng, hai nước nói chung và 
hai Bộ Quốc phòng nói riêng. 

Tại cuộc Hội đàm giữa Bộ trưởng 
Quốc phòng hai nước, Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn 
Giang cho rằng, hơn 70 năm qua, 
kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ 
ngoại giao, mặc dù có những lúc 
thăng trầm, nhưng thực tiễn lịch sử 
cho thấy, hữu nghị và hợp tác luôn 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


m= ‹› 


là dòng chảy chính trong quan hệ 
giữa hai Đảng, hai nước. Việt Nam 
luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, có 
hiệu quả của Đảng, Chính phủ và 
Nhân dân Trung Quốc đã dành cho 
Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước trước đây và công cuộc đổi 
mới ngày nay. Về phía Trung Quốc, 
Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa khẳng 
định, quan hệ hợp tác quốc phòng 
giữa Trung Quốc và Việt Nam là 
một trong những hoạt động quan 
trọng, góp phần nâng cao quan hệ 
hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, 
Nhà nước. 


Đánh giá cao hiệu quả hợp tác 
quốc phòng giữa Việt Nam và Trung 
Quốc thời gian qua, hai bên thống 
nhất cho rằng, hợp tác quốc phòng 
giữa hai nước đã không ngừng được 
mở rộng với các hình thức phong 
phú, ngày càng đi vào thực chất. 
Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch 
COVID-19, hai bên vẫn duy trì các 
hình thức trao đổi linh hoạt, hiệu 
quả. Thời gian tới, hai bên cần tiếp 
tục triển khai có hiệu quả các lĩnh 
vực hợp tác theo các thỏa thuận 
đã ký, nhất là Tuyên bố tầm nhìn 
chung về hợp tác quốc phòng đến 
năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng hai 
nước, trong đó tập trung vào một 
số nội dung: (¡) triển khai hiệu quả 
các cơ chế giao lưu, hợp tác hiện 
có, đặc biệt là Đối thoại chiến lược 
quốc phòng cấp thứ trưởng, Giao 
lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới 
Việt Nam - Trung Quốc; (ii) hoạt 
động công tác đảng, công tác chính 
trị; (iii) hợp tác giữa các quân, binh 


H0ẠT ĐỘNG ĐỐI NB0jI, TIN THẾ BIới 


chủng, học viện, nhà trường... Khi 
tình hình dịch COVID-19 chưa được 
kiểm soát hoàn toàn, hai bên cần 
tích cực phát huy hiệu quả các hình 
thức điện đàm, hội nghị trực tuyến 
để duy trì tiếp xúc, trao đổi. 

Hai bên cũng thẳng thắn trao 
đổi về những vướng mắc hiện nay 
trong quan hệ hai nước. Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn 
Giang khẳng định, quan điểm nhất 
quán của Việt Nam là giải quyết các 
bất đồng thông qua biện pháp hòa 
bình trên tinh thần tôn trọng quyền 
và lợi ích chính đáng của nhau, trên 
cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là 
Công ước Liên Hợp quốc về Luật 
Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ và 
hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của 
các bên ở biển Đông” (DOC); kiểm 
soát tốt bất đồng trên biển, không 
làm phức tạp tình hình, không có 
hành động vũ lực hoặc đe dọa sử 
dụng vũ lực. 


Sau cuộc Hội đàm, hai Bộ trưởng 
đã chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ về 
việc thiết lập quan hệ đơn vị hữu nghị 
trong lĩnh vực hợp tác quân sự quốc 
tế giữa Bộ Quốc phòng hai nước. 

Bên cạnh cuộc Hội đàm với Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam 
Phan Văn Giang, đồng chí Ngụy 
Phượng Hòa đã gặp gỡ, tiếp xúc 
với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
Việt Nam. 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


Z= ‹ 


H0AT ĐỘNG ĐỐI NB0jI, TIN THẾ BIới 


MỘT SÔ KẾT QUÁ CHỦ YẾU CỦA HỘI NGHỊ NGOẠI TRƯỜNG 
NHÓM CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIÊN 


T1 ngày 03 - 05/5/2021, tại London 
(Anh) đã diễn ra Hội nghị Ngoại 
trưởng Nhóm các nước công nghiệp 
phát triển (G7). Đây là Hội nghị trực 
tiếp đầu tiên sau 02 năm gián đoạn 
vì đại dịch COVID-19. Hội nghị tập 
trung thảo luận các vấn đề: (¡) Đại 
dịch COVID-19 và kế hoạch phục 
hồi sau đại dịch; (ii) Chương trình 
hạt nhân Triều Tiên; (ii) Cuộc khủng 
hoảng Syria; (iv) Hỗ trợ tài chính 
cho cuộc chiến chống biến đổi khí 
hậu, ngăn chặn nạn đói; (v) Quan 
hệ với Nga, Trung Quốc; (vi) Các nỗ 
lực ngoại giao nhằm khôi phục thỏa 
thuận hạt nhân lran... 

Kết thúc Hội nghị, Ngoại trưởng 
các nước G7 đã ra Tuyên bố chung với 
nhất trí cao trong nhiều vấn để, đặc 
biệt là về các biện pháp ứng phó dịch 
COVID-19. Trong Tuyên bố chung, 
Ngoại trưởng Nhóm G7 cam kết sẽ có 
động thái để mở rộng quá trình sản 
xuất các loại vaccine ngừa COVID-19 
với mức giá chấp nhận được; phối 
hợp cùng nhau để thể hiện khả năng 
lãnh đạo trên toàn cầu và có hành 
động “phản ứng nhanh” để vạch trần 
và ngăn chặn những mối đe dọa như 
tình trạng tin giả...; tăng cường quan 
hệ của cái gọi là “Cơ chế phản ứng 
nhanh” với các đối tác quốc tế, trong 
đó có Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây 
Dương (NATO)... 

Ngoài ra, trong Tuyên bố chung, 
các ngoại trưởng để nghị Triều Tiên 


quay trở lại đàm phán về chương 
trình hạt nhân của nước này; bày tỏ 
sự ủng hộ dành cho những nỗ lực của 
Mỹ nhằm phi hạt nhân hóa trên Bán 
đảo Triểu Tiên bằng biện pháp ngoại 
giao; nhấn mạnh các nước thành viên 
G7 sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy thực 
hiện Nghị quyết số 2254 của Hội đồng 
Bảo an Liên Hợp quốc trên tất cả các 
phương diện nhằm tạo điều kiện cho 
một giải pháp chính trị tại Syria để 
chấm dứt cuộc xung đột hiện nay... 

Theo các chuyên gia, Hội nghị 
Ngoại trưởng G7 tổ chức trực tiếp tại 
London sau 02 năm gián đoạn do đại 
dịch COVID-19 là cơ hội để tập hợp các 
xã hội dân chủ và cởi mở, thể hiện sự 
đoàn kết của các nước trong đối phó 
với những thách thức chung của toàn 
cầu. Trong bối cảnh số ca lây nhiễm 
COVID-19 trên toàn cầu tiếp tục tăng 
trong khi tỷ lệ tiêm vaccine phòng 
COVID-19 giữa các quốc gia có sự 
chênh lệch lớn, cam kết mở rộng sản 
xuất vaccine phòng COVID-19 của G7 
trong Tuyên bố chung có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng trong việc đảm bảo sự 
công bằng trong tiếp cận vaccine, qua 
đó tạo cơ hội thúc đẩy sự phục hồi bền 
vững và đồng đều của nền kinh tế toàn 
cầu trong giai đoạn hậu COVID-19. 
Bên cạnh đó, những thông điệp tại Hội 
nghị cho thấy nỗ lực xích lại gần nhau 
của các cường quốc thế giới nhằm hợp 
tác chặt chẽ hơn trong việc đương đầu 
với các thách thức quốc tế. 


Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


MVW lủú-o? 


Hỏi: Tiêu chí phát hiện đảng viên có vi phạm cần được giáo dục, giúp 
đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng được tiến hành như 
thế nào? 

Trả lời 

Ngày 12/4/2021, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 
02-HD/BTGTW về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, 
sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, cụ thể: 

Tiêu chí phát hiện đảng viên có vi phạm cần được chỉ bộ giáo dục, 
giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng 

Đảng viên có vi phạm chưa đến mức phải xóa tên hoặc thi hành kỷ luật 
bằng hình thức khai trừ cần được giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết 
định đưa ra khỏi Đảng thuộc một trong các trường hợp sau: 

1. Hai năm liền bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” 

2. Vi phạm ký luật đảng hoặc pháp luật Nhà nước đã bị cấp có thẩm 
quyền thi hành kỷ luật mức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân 
hàm, giáng chức, cách chức, đang trong thời gian chấp hành ký luật lại tiếp 
tục có vi phạm. 

3. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hoặc qua kiểm tra, giám sát, 
cấp ủy có thẩm quyền kết luận có suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn 
biến” “tự chuyển hóa” hoặc vi phạm về đạo đức, lối sống. 

4. Vi phạm các quy định của Đảng về thực hiện trách nhiệm nêu gương 
hoặc những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm 
hoặc có uy tín thấp trong cơ quan, đơn vị, nơi cư trú mà cấp ủy có thẩm 
quyền đã kết luận, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và tổ chức đảng 
nơi sinh hoạt. 

(Còn tiếp) 


Ban Biên tập 


BẢN TIN SINH H0ẠT GHI BỘ - Số 06 / 2021 


Bản tin ` 
SINH HOẠT CHI BỘ 
SỐ 06 - 2021 


Chỉ đạo xuất hản 
Ngô Hoàng Ngân 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 


Chiu trách nhiệm nội (lung 
Vị Ngọc Bích 
Ủy viên Ban Thường VỤ, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 


Ban Biên tận 
Trương Công Ngàn 
Phó Trưởng Ban Thường trực 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Trưởng Ban Biên tập 
Nguyễn Thị Lan Anh 
Trưởng phòng TT-BC-XB 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
Phó Trưởng Ban Biên tập 


Bùi Thị Thu Hương 
Phó Giám đốc Trung tâm 
Truyền thông tỉnh, Ủy viên 


Vũ Văn Khương 
Trưởng phòng Thông tin - Tổng hợp 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Uy viên 
Ngô Thị Thúy Hằng 
Chuyên viên phòng VH&DLXH 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Uy viên 
Dương Khánh Dương 
Chuyên viên phòng Tổng hợp 
Văn phòng Tỉnh ủy, Uy viên 
Nguyễn Thành Trung 
Chuyên viên phòng TT-BC-XB 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thư ký 


Phát hành : 
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 
Điện thoại: 080.33198 - 080.33230 
Fax: 080.33103 
Email: bantinshcbqn@®gmail.com, 
bantinshcbqn(quangninh.gov.vn 


In 9.100 bản, khổ 16cmx24cm 
tại Công ty TNHH MTV In Quảng Ninh. 
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-XBBT do 
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh 
cấp ngày 13 tháng 02 năm 2020. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 5/2021. 


MỤC LỤC 


Trang 


- Nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo chỉ đạo 
của các cấp ủy đảng tháng 6-2021 
THÔNG TIN TRŨNG TỈNH 

- Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với 
bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh... 

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia 
phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập.... 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác 
tổ chức 

- Triển khai hiệu quả công tác lập quy hoạch 

- Kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp 
phòng, đơn vị; sắp xếp tổ chức bộ máy,.. 
0HÀU MÙNG THÀNH 0N 0U BẦU 0 ĐẠI BIỂU (Uốt HỘI 
KHÚ XW VÀ ĐẠI BIỂU Hộ! BN& NHÂN DÂN 0Á(; 5 ẤP NHIỆM 
KỲ 2021-2028 


- Một kỳ bầu cử thành công! 
- Đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ cuộc bầu cử 


THÔNG TÍN TRÚNI TỈNH - (TƯ LIỆU KINH TẾ - PHÍNH TRỊ - XÃ HỘI) 

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 tại các khu công nghiệp... 

- Bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống 
thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu... 

- Nâng cao chất lượng dân số góp phần Phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 


SINH H0AT TƯ TƯỞNG 

- Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường 
cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) 

-“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm 
lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. 
HU0 TẬP VÀ LÀM THE0 TƯ TƯỞNG, D0 ĐỨP, PH0N6 0Á 
HỒ 0Í MINH 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị 

- Nhân rộng mô hình “Người thợ mỏ - Người 
Chiến sĩ” 

- Kết quả cuộc thi trắc nghiệm: “Bác Hồ với 
tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Cô Tô” 

THN6 TIN TỪ 00 $Ử 

- Xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái: Nỗ lực vượt khó 
xây dựng nông thôn mới nâng cao 

- Quảng Yên phát động đợt thi đua đặc biệt chào 
mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã.... 

- Ba Chẽ:Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng 
THÔNG TIN TRŨN6 NƯỚC 
H0ẠT ĐỘNG ĐỐI N&0jI - TIN THẾ lối 


HỦI - BÁP 


24 


2È) 


28 


30 


32 


34 


36 
38 
40 
43 
47 


